LUẬN 
KHỞI TÍN ĐẠI THỪA 


Dịch giải: TK. Thích Giác Quả 


Ldậ N 
KHI TÍN BñI THỪA 


NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA 
HUẾ - 2012 


LỜI TỰA 


Luận Khởi Tín Đại Thừa do Bồ-tát Mã Minh sáng 
tác vào đầu thế kỷ thứ II Tây lịch. Trước luận Khởi 
Tin đã hiện hữu chủ thuyết Nghiệp cảm Duyên khởi do 
các Luận sư 4-/)-đàm đề xướng, nhưng chủ thuyết này 
chưa giải thích được nguồn gốc của Nghiệp phát xuất 
từ đâu. Sau đó nghi vấn này đã được chủ thuyết 4-lzi-da 
Duyên khởi giải quyết. Dù vậy, giáo nghĩa Duy thức 
vẫn chưa giải đáp toàn triệt những nghi vẫn giữa Mê 
và Ngộ, giữa Tướng và Tánh, giữa Chúng sinh và Phật, 
đây là động cơ đề luận Khởi Tín ra đời. Vậy chủ thuyết 
luận Kzởi Tín là gì? Thuyết minh gì? 

Chủ thuyết Khởi Tín là Chân như Duyên khởi hay 
Như Lai tạng Duyên khởi. Bản thần Chân như có hai 
mặt, đó là mặt Không như thật (Chân không) - Thê 
của Chân như; và mặt Bát không như thật (Diệu hữu) 
- Tướng của Chân như. N?z Lai tạng chính là mặt Bắt 
không như thát của Chân như, là kho tàng chứa đựng 
vô lượng công đức vô lậu, còn được gọi là Nhất Tâm 
hay Đại thừa. Mặt Thê là mặt tuyệt đối ly ngôn tuyệt 
tướng, không thê phô diễn; mặt Tướng là mặt tương 


đối nên có thê vận dụng ngôn ngữ để lý giải. Do thế, 
trọng tâm giáo nghĩa Khởi Tín là lý giải về Như Lai 
tạng, hay Nhất Tâm hoặc Đại thừa này đây. Và Như 
Lai tạng (Nhất Tâm, Đại thừa) chính là cái 7m đang 
là của chúng ta chứ chắng phải cái gì khác. 

Như Lai tạng là kho tàng tiềm ân vô lượng công 
đức vô lậu, bất sinh bắt diệt (mặt tỉnh), là nguồn cội lưu 
xuất Nhân quả thiện thế gian và xuất thế gian. Do nương 
vào tự Tướng của Như Lai tạng (Nhất Tâm, Đại thừa) 
mà có tâm sinh diệt (tâm chúng sinh), tức Như Lai tạng 
của chúng sinh hiện hữu cả pháp tịnh lẫn pháp nhiễm, 
nên Như Lai tạng đôi tên thành 7hức 4-iại-da, đề làm 
cơ sở phát khởi các pháp tịnh, pháp nhiễm; pháp tịnh là 
Giác, pháp nhiễm là Bắt giác. Như vậy, với chủ thuyết 
Như Lai tạng Duyên khởi, luận Khởi Tín vừa giải đáp 
tận cùng uyên nguyên các nghi vẫn đương thời, vừa hệ 
thông giáo nghĩa Đại thừa về một mối. 

Tựu trung, luận K”ớởi Tín thuyết minh hai vẫn đề chính: 

I. Khởi phát đức tín chính xác giáo nghĩa Đại 
thừa (Như Lai tạng, Nhất Tâm). 

2. Khởi phát đức tin chính xác cái Tâm đang là 
của chúng ta đây. Nội dung Tâm này vốn sẵn đủ Thê 
đại, Tướng đại và Dụng đại, đây là cái Tâm đồng nhất 


giữa Mê và Ngộ... giữa Chúng sinh và Phật biêu hiện 
khắp mười phương Pháp giới. Chính sự thật này luận 
Khỏi Tín mới mệnh danh là Đại thừa (Cô xe vĩ đại, cô 
xe trâu trắng chúa), và do xe này chư Phật đã cưỡi, chư 
Bồ-tát đang cưỡi, chúng sinh sẽ cưỡi đề đến cõi Vô dư 
Niết-bàn (Phật địa). Điểm thứ hai này mới là trọng tâm 
của giáo nghĩa Khởi Tĩn. 

Tuy nhiên, với tâm lý hàng phàm phu (hàng Bắt 
định tụ) chưa thành tựu đức tin hoàn hảo (chưa viên 
mãn 10 địa vị cấp Tín, bước lên Sơ trụ, đứng vào hàng 
Chánh định tụ hay Chánh tín), họ lo sợ khó được Chánh 
tín nên muốn thối lui. Để cứu vớt hạng người này, Bằ-tát 
Mã Minh đã giới thiệu pháp tu đặc biệt mà Thế Tôn 
đã chỉ dạy để bảo lưu đức tin ấy, bằng cách phát tâm 
niệm Phật nguyện sinh về các cõi Phật. Thiết thực nhất 
là chuyên tâm xưng niệm danh hiệu đức Phật A-di-đà 
để được vãng sinh về cõi Cực Lạc phương Tây; khi 
đã vãng sinh thì luôn được thấy đức Phật nên đức tin 
không bao giờ thối lui. Như thế, bất cứ hành giả nào 
chưa đứng vào hàng Chánh định tụ (Sơ trụ trở lên) tha 
thiết muốn chứng quả vị Phật-đà, cụ thể nhất là phát 
tâm kiên định nương vào Bốn nguyện đức Phật A-di-đà, 
thuần nhất chuyên niệm danh hiệu Ngài để được vãng 


sinh Cực Lạc, hầu hoàn thiện đức tin hoàn hảo, đủ nhân 
tố cưỡi xe vĩ đại (Đại thừa) thắng tiễn về Niết-bàn, viên 
mãn mục đích tối hậu của sự tu tập. 

Tóm lại, luận Khởi Tín này bút giả đã dịch-giải 
vào năm 1995 để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu 
của Tăng-Ni sinh trường Trung Cấp Phật Học Thừa 
Thiên Huế, giờ đây hội đủ nhân duyên, bút giả bổ cứu 
để xuất bản, nhằm phổ biến tư tưởng Như Lai tạng 
Duyên khởi (Chân như Duyên khở!n), hệ tư tưởng như 
thật giải đáp tận nguồn cội Nhân sinh và Vũ trụ quan, 
đến quý Tăng-Ni, Phật tử gần xa, mong chư vị đón 
nhận được nhiều pháp lạc. Sau cùng, khi dịch-g1ải một 
tác phẩm quan trọng và thâm sâu như bản luận này, 
chắc chắn có nhiều ngộ nhận, rất mong chư vị Tôn đức, 
Thiện hữu tri thức hoan hý chỉ giáo, nhằm bồ túc, hoàn 
thiện khi được tái bản. 


Chùa Hồng Đức ngày 15 — 9 — 2012 
Tỳ - kheo Thích Giác Quả 


Khởi tín Đại thừa 
TỎNG MỤC 

LUẬN KHỞI TÍN ĐẠI THỪA 
LỜI TỰA 
CHƯƠNG I: NHẬN THỨC KHÁI QUÁT 
LI. Bồi cảnh thành lập. 
IL.IIL Bản dịch. 
LIIL Tiểu sử Luận chủ. 
I.IV. Sơ lược nội dung. 
I.V. Giải thích đề luận. 


CHƯƠNG II: NỘI DUNG TƯ TƯỞNG 


ILI. Dàn ý nội dung. 
LLIH. Dịch giải. 


10 
12 
14 
l6 
19 


T5 


T5 
3l 


10 Khởi tín Đại thừa 


CHƯƠNG I 
NHẬN THỨC KHÁI QUÁT 


LI. BÓI CẢNH THÀNH LẬP. 

Do căn cứ tên ghi ở bản Luận', nên những tác giả 
của các bản sớ giải đều đồng quan điểm rằng, luận 
Khởi Tin do Bồ-tát Mã Minh trước tác vào thời gian 
cách đức Phật nhập Niết-bàn khoảng 600 năm (khoảng 
cuối thế kỷ thứ I và đầu thế kỷ thứ II Tây lịch). Bồ-tát 
Mã Minh là một trong những bậc Long Tượng của Phật 
giáo Ấn Độ đương thời. Đây là thời kỳ đơm hoa kết 
trái, muôn sắc muôn hương của Phật giáo Đại thừa. 

Vấn đề kiến giải của hàng phàm phu ngoại đạo 
luôn quanh quân trong lưới tà kiến là việc hiển nhiên; 
nhưng bấy giờ trong Phật giáo, tiêu biêu là hệ tư tưởng 
A-t)-đàm cũng rơi vào thiên chấp, khi xiên đương Nhân 
sinh quan (bao hàm cả Vũ trụ quan) của mình là Nghiệp 


1 Bản Hán văn. 


Khối tín Đại thừa H 


cảm Duyên khởi. Thiên chấp này được triển khai từ 
giáo nghĩa nguyên thi là năm uẩn và mười hai nhân 
duyên, tức là từ giáo nghĩa Vô ngã mà rơi vào hữu ngã. 
Và, vấn đề bế tắc của Chủ thuyết này là Nghiệp tích 
lũy ở đâu và do đâu mà hiện hữu? Bề tắc này sau đó 
đã được trường phái Duy thức giải đáp với giáo nghĩa 
A-lại-da Duyên khởi. Tuy vậy, phái Duy thức vẫn chưa 
đáp ứng vướng mắc tế nhị: Do đâu mà có A-lại-da? 
Đây là tăng thượng duyên đây đưa sự phát khởi giáo 
nghĩa Khởi Tín với Chủ thuyết Chân như Duyên khởi. 
Với Chủ thuyết này, Khởi Tín đã đưa Nhân sinh quan 
(và Vũ trụ quan) Phật giáo đến tận uyên nguyên; đồng 
thời, vừa phủ nhận hệ tư tưởng thiên chấp của trường 
phái 4-/)-đàm, cũng vừa hệ thống hóa giáo nghĩa Đại 
thừa về một mối. Và, theo bản ý Luận chủ, đây là Pháp 
cần phải được xiên dương để phát khởi và phát triển 
đức tin chính xác Đại thừa nhằm hạt giống Phật được 
tồn tại trong cuộc đời. 

Tại đây, người học cần có nhận thức căn bản rằng, 
Duyên khởi là pháp mà đức Thế Tôn giác ngộ đêm 
cuối cùng tại cội Bồ-đề. Nói khác hơn, Tri kiến Phật 


12 Khởi tín Đại thừa 
là Tri kiến về Duyên khởi. Đây là giáo nghĩa cốt lõi để 
các trường phái sau này (trường phái 4-/)-đàm và các 
trường phái Đại thừa) triển khai lập thành giáo nghĩa 
và dẫn chứng biện minh cho hệ tư tưởng của mình. Một 
điểm trọng yếu khác, đối tượng nghe pháp Duyên khởi 
không ai khác hơn là con người và nội dung chủ yếu 
của Duyên khởi là Duyên khởi của con người. Chính 
thế, khi đức Phật tại thế cũng như các Luận chủ sau 
này, nói pháp Duyên khởi là nhằm nói cho con người, 
nói bởi con người, con người là một sinh thể gôm vát 
lý và tâm lý. 

Cần nắm vững nội dung Duyên khởi và đối tượng 
Duyên khởi thuyết minh như thế, để khi đi vào tìm 
hiểu tư tưởng Kzởi Tín qua Chánh văn mới khỏi bị lệch 
hướng. 

LH. BẢN DỊCH. 

Hiện tại, nguyên bản Phạn văn (Sanskrit) của luận 
Khởi Tín chưa được tìm thấy. Đây là cơ sở căn bản để 
một số học giả Phật giáo Trung Hoa và Nhật Bản lập 
luận rằng, tác giả Khởi Tín là người Tàu. Tuy nhiên, 
một số lớn các học giả khác đã lên tiếng phản đối kịch 


Khởi tín Đụi thừa 13 


liệt và kết luận rằng, những luận thuyết ây không có 
bảo chứng. 

Dù nguyên bản chưa được phát hiện, nhưng qua 
hai bản dịch Trung văn của Ngài Chân Đề và Thật-xoa- 
nan-đà, đều ghi tác giả bản luận là Bồ-tát Mã Minh. 
Qua đây, chúng ta tạm ôn định ghi nhận rằng, Luận chủ 
là Bồ-tát Mã Minh. 

Hiện tại, trong Hán tạng và Việt dịch có các bản 
sau: 

*® Hán dịch: Có hai bản: 

1. Đại Thừa Khởi Tín luận, Ngài Chân Đế 
(Paramantha Ba-la-már-đaà) dịch vào năm 553 Tây 
lịch, đời nhà Lương. 

2. Đại Thưa Khởi Tín luận, Ngài Thật-xoa-nan-đà 
(Sankshànanda — Học Hỷý) dịch vào năm 699 Tây lịch, 
đời nhà Đường. 

« Việt dịch: Có bốn bản: 

1. Luận Đại Thừa Khởi Tin, Bác sĩ Lê Đình Thám 
dịch (2). 

2. Khởi Tín luận, Hòa thượng Trí Quang dịch, nắm 
1949. 


14 Khởi tín Đại thừa 


3. Luận Đại Tiừa Khởi Tĩn, Cao Hữu Đính dịch, 
năm 1983. 

4. Khởi Tin luận, Hòa thượng Trí Quang dịch, nắm 
1998. 

ILII. TIỂU SỬ LUẬN CHỦ. 

Bồ-tát Mã Minh (Ásvaghosa) người nước Xá-vệ 
(Savatthi) thuộc Trung Ấn Độ. Ngài sinh trưởng vào 
thời đại Quy Sương (Kusana), cùng thời với Vua 
Ca-nj-sắc-ca (Kaniska), vào khoảng đầu thế kỷ II Tây 
lịch. Ngài và Vua là đôi tri kỷ của nhau cho đến trọn đời. 

Mã Minh là dịch nghĩa của từ Ásvaghosa, nghĩa 
đen là nøựa kếu, do tích khi Ngài chào đời, các chú 
ngựa trong địa phương đều cất tiếng hí vang. Lại có 
thuyết, sự thuyết pháp của Ngài quá thần tình bởi văn 
khí của thơ và nhạc, đến nỗi loài ngựa cũng cảm nhận 
được, nên hí lên mừng rỡ. 

Ngài xuất thân từ Bà-la-môn giáo, là người đa tài 
và [lĩnh vực nào cũng đều đạt đến đỉnh cao: Một thi sĩ, 
một nhạc sĩ; một học giả và cũng là một nhà hùng biện 
trứ danh. Sau khi quy hướng Phật giáo, tu tập trở thành 
một vị Tổ sư, Ngài còn là một trước thuật gia và một 


Khởi tín Đại thừa 15 


triết gia lỗi lạc nữa. Chính Ngài đã đưa nền văn học Phật 
giáo Phạn văn (Sanskrit) lên đến tột đỉnh rực rỡ của nó. 
Theo hệ thống Pj pháp nhân duyên, Ngài là vị 
Tổ thứ 11; nhưng theo Phật Tổ truyền đăng lục thì Ngài 
ở vị trí thứ 19. Có hai thuyết nói về Bốn sư của Ngài, 
nhưng thuyết Tô Phú-na-xa (Phú-na-dạ-xa) là Bốn sư 
được đa số học giả chấp nhận hơn là thuyết Tô Hiếp 
Tôn giả. Sử chép răng, Ngài vốn là người chủ trương 
có /hật ngã, nhưng khi đến biện luận với Tổ Phú-na-xa 
thì đành phải khuất phục. Do đây mà phát tâm xuất gia 
làm đệ tử của Tô. Sau khi đắc pháp, Ngài nỗ lực hoằng 
dương giáo nghĩa Đại thừa băng cả hai mặt, vừa thuyết 
giảng vừa trước thuật. Một trong những địa điểm chính 
thức hoăng pháp của Ngài là thành Hoa Thị, cô đô của 
nước Ma-kiệt-đà. Tác phẩm của Ngài rất nhiều, nhưng 
dịch ra Trung văn chỉ có một số ít, đó là: Phật Sở Hành 
lán, Đại Trang Nghiêm Kinh luận, Ni-kiển-tử Vấn Vô 
Ngã Nghĩa, Đại Tông Địa Huyền Văn Bản luận, Sự Sư 
Ngũ Tháp Tụng và Đại Thừa Khởi Tĩn luận... Tuy chỉ 
dịch được sáu tác phâm, nhưng với số đó cũng đủ làm 
bảo chứng nói lên sự nghiệp và tư tưởng của Ngài. 


16 Khởi tín Đại thừa 


IL.IV. SƠ LƯỢC NỌI DUNG. 

Trước khi nói về nội dung Khởi Tĩn; tại đây, chúng 
ta cần phải đi ngược thời gian, để tìm hiểu quá trình 
diễn tiến các Chủ thuyết cơ bản của Phật giáo, dẫn đến 
giáo nghĩa Khởi Tĩn ra đời. 

- Khi khảo sát Giáo lý Duyên khởi là năm uẩn 
và mười hai nhân duyên, các Luận sư Ả-/)-đàm nhận 
thức răng, xét mặt tuyệt đối thì không có một cái ngã 
chủ thê ở trong đó (Vô ngã); nhưng trên mặt tương 
đối thì có một thật ngã kế tục từ năm uẫn này qua năm 
uẫn khác, lưu chuyên trong sáu đường ba cõi (hữu 
ngã). Kết quả sự khảo sát này là Chủ thuyết Nghiệp 
cảm Duyên khởi ra đời. Kê tiếp, giáo nghĩa A-lại-da 
Duyên khởi xuất hiện, vừa để trả lời nguồn gốc của 
Chủ thuyết trên, cũng vừa giải đáp nghi vẫn đương thời 
bởi tư tưởng Niất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh 
được xiên dương bởi các kinh Đại thừa, như 5ả/-nhã, 
Duy Mật Cật, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa.vv. Nghi vẫn 
đó là: Chúng sinh vốn có tánh Phật thì tại sao cứ mãi 
sinh tử khổ đau? Như thế, phải chăng tánh Phật không 
khuất phục được vô mình hay sao? -Vẫn đề này, trước 


Khởi tín Đại thừa j7 


trường phải Duy thức đã có trên trăm bộ kinh nối tiếp 
xuất hiện, nhằm đáp án thắc mắc ẫy, như kinh Như Lai 
Tạng, Tư Ích, Nhập Lăng Già, Thắng Man v.v... Tuy 
vậy, phải đợi đến khi trường phái Duy thức xuất hiện, 
nghi vấn đó mới có đáp án minh bạch. Dù trường phái 
Duy thức đạt đến đỉnh cao rực rỡ như thế, nhưng vẫn 
chưa giải đáp toàn triệt cho nghi vấn trên, đó là, vẫn đề 
tương quan giữa M⁄é và Ngó, giữa Pháp tánh và Pháp 
tướng, giữa Phật và Chúng sinh như thế nào? Nói khác 
hơn, vì sao chúng sinh mãi luân lưu sinh tử mà tánh 
Phật không mất? -Vấn đề này Khởi Tín giải thích rằng, 
khi chúng sinh đang còn luân lưu trong vòng sinh tử thì 
đức Phật tiềm ân trong tâm chúng sinh, thuật ngữ gọi là 
Như Lai tại triển, khi thoát khỏi trói buộc vô minh thì 
chúng sinh thành Phật, gọi là Như Lai xuất triển. Hiện 
tượng ai riển ấy, chính là sự tương quan giữa Ä⁄ và 
Ngộ hay giữa Bất giác và Giác. Và, qua giáo nghĩa 
Chân như Duyên khởi, Khởi Tín đã giải đáp nghi vẫn 
ây đến triệt để. Đến đây, pháp Duyên khởi được xem 
là phát huy đến tột cùng tiềm năng của nó. Sau này, 
Chủ thuyết Pháp giới Duyên khởi của trường phái Hoa 


18 Khởi tín Đại thừa 


Nghiêm xuất hiện, đó là Chủ thuyết quy kết giáo nghĩa 
Tánh và Tướng của Duyên khởi nhất quán về một môi 
(trên hiện thực đang là). 

Qua dòng diễn tiến đi đến chung cuộc vừa được 
trình bày, đã mở hướng giúp chúng ta nhận thức rằng, 
nội dung giáo nghĩa Khởi Tín vừa cô kết hệ tư tưởng 
của trường phái 4-/ÿ-đàm, vừa hệ thống hóa tư tưởng 
giáo nghĩa Đại thừa. 

- Vậy nội dung Khởi Tín thuyết minh gì? -Đại 
lược để nói, nội dung Kzởi Tín thuyết minh về Chân 
như Duyên khởi hay Như Lai tạng Duyên khởi. Bản 
thân Chân như có hai mặt: Mặt Không như thát (Chân 
không) và mặt Bát không như thật (Diệu hữu). Không 
như thật là Thể của Chân như, Bất không như thật là 
Tướng của Chân như. Như Lai tạng chính là mặt 8á 
không như thật của Chân như, là kho tàng tích chứa vô 
lượng công đức, còn được gọi là Nhất Tâm. Mặt Thể 
là mặt tuyệt đối, ly ngôn tuyệt tướng, nên không thê 
phô diễn. Mặt Tướng là mặt tương đối nên có thể vận 
dụng tư tưởng, ngôn ngữ để lý giải. Do thế và chính 
thế, trọng tâm giáo nghĩa Khởi Tín là lý giải về Như Lai 


Khởi tín Đụi thừa 19 


tạng hay Nhất Tâm. Khởi phát đức tin Đại thừa chính 
là tin Nhất Tâm hay Như Lai tạng này đây. Và, Như 
Lai tạng chính là cái 7m đang là của chúng ta chứ 
không phải cái gì nào khác. 

Tóm lại, giáo nghĩa Kzởi Tín nhằm thuyết minh 
hai điểm: 

- Khởi phát đức tin chính xác giáo nghĩa Đại thừa. 

- Khởi phát đức tin chính xác đối với cái Tâm 
đang là của chúng ta đây. Bản thân cái Tâm này vốn 
săn đủ Thê đại, Tướng đại và Dụng đại; đây là cái Tâm 
đồng nhất, đồng thời giữa Các pháp-Chủúng sinh-Phật- 
đà biêu hiện khắp mười phương Pháp giới. Do sự thật 
này, luận K;ởi Tín mới mệnh danh là Nhất Tâm hay 
Đại thừa (cỗ xe vĩ đại, cổ xe trâu trăng chúa). Chính 
chư Phật đã cưỡi, chư Bồ-tát đang cưỡi và chúng sinh 
sẽ cưỡi xe này để đến cõi Phật. Điểm thứ hai này mới 
là chủ ý đích thực của giáo nghĩa Khởi Tín. 

I.V. GIẢI THÍCH ĐÈ LUẬN. 

(Lược trích dịch theo giải thích của Pháp sư 
Bảo Tịnh) 

Năm chữ Luận Khởi Tín Đại Thừa là tông thê yêu 


20 Khởi tín Đại thừa 


nghĩa của bản luận. Qua yếu nghĩa này đã nói lên hơn 
một nửa nội dung bản luận. 

- ĐẠI. 

Tại đây, Đại là gượng ép để nói, nó không phải phản 
nghĩa của 7iểu; cũng không phải trước tiểu sau đại. Đại 
như thế là đại có hạn lượng, có thi chung. Ý nghĩa đích 
thực của Đạ là hiện hữu nằm ngoài mọi đối đãi, siêu việt 
không gian thời gian, vô thi vô chung. Đại đây là Bản 
Đại, là Bản Thê của vạn pháp, chính ý nghĩa này mới 
được mệnh danh là Đại. Nói cụ thể hơn, Đại chính là Tân 
tánh hiện tại của chúng sinh, của chúng ta đây. Nó vôn 
sẵn đủ Thẻ đại, Tướng đại và Dụng đại. 

+ Gọi là 7ể đại, vì Thể của Tâm này tánh của nó 
vốn bình đắng, vượt mọi đối đãi Có-Không, Thường- 
Đoạn. V.V. 

+ Gọi là Tướng đại, vì Thê tánh của Tâm vốn sẵn 
vô lượng, vô số công đức. 

+ Gọi là Dụng đại, vì Tâm thường hoạt dụng thành 
mọi Nhân quả tịnh-nhiềm (thê gian, xuất thế gian). 

Đây chỉ là phân biện để có một nhận thức, chứ 
trên sự thật Đa Đại này không hắn độc lập mà cũng 


Khối tín Đại thừa ð] 


không hắn đồng nhất, chúng dung nhiếp vô ngại và chỉ 
là Nhất Tâm mà thôi, chính như thế mới gọi là Đại. 

- THỪA. 

Thừa là xe, nghĩa của nó là vận chuyển, chuyên 
chở. Nơi đây chỉ sự vận hành hiện tại của Tâm tánh, 
tức chỉ sự vận hành hiện tại của Tâm tánh do nhân 
duyên huân tập 7j ¡nh- Nhiễm, Mê-Ngồ sai khác, mà có 
các thừa cao cấp, thăng trầm trong Pháp giới (mười 
giới). Nếu tâm mê muội, đầy kiến-tư hoặc, tạo tác đủ 
thứ thiện ác, đó là những hoạt động (Nghiệp) đây đưa 
chúng sinh luân hôi trong sáu loài ba cối. Đây là ý 
nghĩa cưỡi xe lư lừa què. Nếu ngộ được khô đau sinh 
tử, đoạn trừ nguyên nhân của khổ, kính mộ chân lý 
Niết-bàn, tu tập con đường vô lậu với tâm lý tự độ: đó 
là nguyên nhân đưa chúng sinh đến hóa thành Niế¡- 
bàn thiên không. Đây là ý nghĩa cưỡi xe đê. Nếu giác 
ngộ các pháp là vô tự tánh, do duyên sinh mà có sinh 
diệt, Bản Thể của chúng vốn là Vô ngã; kiên cô tu 
tập như thế sẽ đưa hành giả đến hóa thành Miếi-bàn 
Chân không. Đây là ý nghĩa cưỡi xe nai. Nếu phát tâm 
rộng lớn, tu tập nhiều công đức tự lợi, lợi tha; trên cầu 


Ø5 Khởi tín Đại thừa 


Phật quả dưới độ chúng sinh. Đó là nguyên nhân vận 
chuyên hành giả đến Đại Miế-bàn. Đây là ý nghĩa cưỡi 
xe frầu. Nêu hành giả triệt ngộ căn nguyên của sinh tử, 
Mê-Ngộ:; thâm tín Nhất Tâm này chính là Thật tướng 
Chân như, nương Tri kiến thâm diệu này mà thê hiện 
các diệu hạnh, cùng đưa mình và người đạt đến trọng 
tâm ba đức Thê, Tướng, Dụng, nhập cứu cánh Niết-bàn. 
Đây là ý nghĩa cưỡi xe trâu trắng chúa. 

Từ Đại thừa của bản luận, chủ yếu là nói cái nhất 
niệm Tám tảnh đang là của chúng ta đây, chính đó là 
cái Pháp Đại bạch ngưu xa vận chuyên chúng ta đến 
cõi Phật. Tuy thế, Đại bạch ngưu xa không hắn ngoài 
ba xe, đó là xe trâu, xe naI, xe dê và cả xe lừa hư què 
nữa mà có. Các thừa đó, chính là những phương tiện 
dẫn đưa hành giả chứng đạt Thật tướng Chân như. Vì 
vậy, cần nhận thức chính xác rằng, tất cả vọng chính là 
chân, chín cối không khác cảnh Phật, ba thừa không 
ngoài nhất thừa. 

Tóm lại, Bản Thể của mọi hiện tượng mê vọng là 
Đại thừa. Nói khác hơn, không có sinh diệt thì không 
có Chân như. 


Khởi tín Đụi thừa 2 


- KHỞI TÍN. 

Tức khởi phát đức tin trong sáng chính xác đối với 
Pháp Đại thừa (Nhất Tâm). Phàm phu. ngoại đạo do 
không tin Pháp này mà luân chuyền trong siwh ứử khổ 
đau. Hàng Nhị thừa cũng do không tin Pháp này mà 
thỏa mãn với hóa thành. Đây là lý do tác động đề Bằ-tát 
Mã Minh đặc biệt viết luận này, nhằm thuyết minh sự 
thật Nhất Tâm đó, giúp cho chúng đương cơ phá trừ mê 
chấp, hướng về Đại thừa mà trực nhập cõi Phật. 

Tuy nhiên, tự Tâm (Bản Thể Tâm) vốn chắng phải 
khởi, chăng phải không khởi; do vì có nhân duyên Mê- 
Ngộ nên cần phải bàn sự sinh khởi đó. Chăng hạn, khi 
mê muội N”hất Tâm thì khởi lên vô số nghi hoặc, gọi là 
Kiến-tư hoặc, Trần sa hoặc, Vô mình hoặc. Ngược lại, 
khi giác ngộ Nhất Táâm thì khởi phát Chánh tín thường 
hằng viên mãn. Qua đây, cần nhận thức rằng 7ïz là nền 
tảng của Phật pháp, là mẹ của tất cả thiện pháp. 

Ý nghĩa Khởi tín của bản luận này là mong tất cả 
chúng sinh, do đây mà liễu ngộ, rồi phá chấp trừ nghị, 
khởi phát đức tin trong sáng toàn triệt mà thực hiện 
vạn hạnh công đức. Tuy vậy, đức tin này không phải 


24 Khởi tín Đại thừa 


là tin các thiện pháp thế gian hay tin các pháp như Tứ 
nhiếp pháp, Lục độ... xuất thế gian. Đó là đức tin chấp 
các pháp ngoài Tâm, không phải đức tin mà bản luận 
muốn nói. Đức tin bản luận thuyết minh chính là đức 
tin thường hằng tuyệt đối, đức tin cái 7m tánh đang là 
của ta, là Thực Thẻ viên dung, bất khả tư duy, vượt mọi 
đối đãi; là Bản Thẻ, là trọng tâm của Pháp giới. Tin 
như thế mới là đức tin Đại thừa. Đây là ý nghĩa: 7” 
Tạm mà khởi phát đức tín và tin là tín cải tự Tám này. 
Khi đạt được đức tin như thế thì nghi hoặc nào chăng 
trừ, vọng chấp nào chăng tiêu! Và, đây mới là ý nghĩa 
đích thực của sự phát khởi đức tin Đại thừa vậy. 

- LUẬN. 

Ý nghĩa của Luận là dựa vào lý nghĩa Kinh-Luật 
để phân biện Chánh-Tà, giải đáp những nghi vấn, làm 
sáng tỏ lý nghĩa chính xác của Kinh-Luật, nhằm phá 
trừ những mê hoặc, kiến chấp. Do ý nghĩa ây nên mệnh 
danh là Luận vậy. 


Khởi tín Đụi thừa có 


CHƯƠNG II 
NỘI DUNG TƯ TƯỞNG 


H.I. DÀN Ý NỘI DUNG 


A. MỞ ĐÈ (Tựa). 

B. NỘI DUNG (Chánh tông): Có 5 mục: 

B.I. Lý do: Có 2 điểm: 

B.L1: Nói lý do. 

B.I.2: Giải thắc mắc. 

B.II. Chủ thuyết (Lập nghĩa). 

B.I: Giải thích. Có 3 điểm: 

B.III.1: Chỉ thị nghĩa lý chính xác về Tâm: Có 
4 chĩ: 

B.IIIL.1.a: Tâm có hai mặt. 

B.III.1.b: Nói mặt Chân như của Tâm biểu thị 
Thể vĩ đại của Tâm: Có 2 tiết: 

B.HI.1.b!: Nói về Chân như. 

B.IHIL.1.b?: Nói về hai mặt của Chân như. 

B.III.1.e: Nói mặt sinh diệt của tâm để biểu thị 


26 Khởi tín Đại thừa 


Thế-Tướng-Dụng vĩ đại của Tâm: Có 2 tiết: 
B.HL1.c!: Nói sinh diệt và sinh diệt liên tục để 
biểu thị Thể-Tướng-Dụng vĩ đại của Tâm trong hai 
lĩnh vực Mê và Ngộ: Có 2 tiêu tiết: 
B.HL.1.c!a: Nói sinh điệt: Có 3 ý: 
B.IH.1.c'a,: Nói nội dung sinh diệt: Có 4 tiểu ý: 
B.IH.I.c'a, : Nói tổng quát. 
B.IHH.1.c'la, .: Nói về Giác (Tuệ giác): Có 3 tiêu ý phụ: 
B.IH.1.c'a,..: Nói về Giác và Thỉ giác của Giác. 
B.IH.I.c'a,..: Nói về Thể và Dụng của Giác sau 
khi hoàn thiện Thỉ giác. 
B.IH.I.c'a,.: Nói rõ thêm VỀ sự frong sáng của 
Giác trước và sau khi hoàn thiện Thỉ giác. 
B.IH.1.cla, : Nói về Bất giác. 
B.IH.1.c'a, Đối quán Giác với Bất giác. 
B.IHI.I.c'a,: Nói yếu tổ sinh diệt: Có 2 tiêu ý: 
B.HII.c'a,: Nói yếu tố làm cho ô nhiễm (Bắt giác). 
B.IH.1.c'a, .: Nói yếu tổ làm cho trong sảng (Giác). 
B.IH.1.c!a,: Nói sắc thái sinh diệt. 
B.HI.1.c!b: Nói sự sinh điệt liên tục: Có 4 ý: 
B.III.c'b,: Nói tổng quát. 


Khởi tín Đụi thừa sã 


B.IHI.1.c'b,: Nói pháp nhiễm liên tục như thể nào. 
B.IH.1.c'b,: Nói pháp tịnh liên tục như thể nào. 
B.IH.I.c'b,: Nói pháp nào bắt diệt. 

B.III.1.œ: Nói Thể-Tướng-Dụng của Chân như 
để biểu thị Thế-Tướng-Dụng vĩ đại của Tâm trong 
lĩnh vực Ngộ: Có 2 tiêu tiết: 

B.II.1.2a: Nới Thể và Tướng vĩ đại của Chân như: 

B.HIL.1.c?b: Nói Dụng vĩ đại của Chân như. 

B.HH.1.d: Chỉ cách từ sinh diệt hội nhập 
Chân như. 

B.III.2. Sửa chữa nhận thức sai lầm về Tâm: 
Củ-3:Gh1: 

B.IH.2.a: Sửa chữa những ngộ nhận liên quan 
Nhân ngữ. 

B.IH.2.b: Sửa chữa những ngộ nhận liên quan 
Pháp ngữ. 

B.III.2.c: Sửa chữa triệt để mọi sự ngộ nhận. 

B.III.3: Phân tích sắc thái phát huy về Tâm: Có 
4 chĩ: 

B.III.3.a: Nói tổng quát về sự phát tâm. 

B.III.3.b: Nói phát tâm bằng sự tin: Có 3 tiết: 


28 Khởi tín Đại thừa 


B.III.3.b!: Nói £ư cách và lý do phát tâm bằng sự 
tin: Có 2 tiêu tiết: 

B.IH.3.b!a: Nói fz cách và lý do phát tâm của 
người được đứng vào Chánh định tụ. 

B.IH.3.b'b: Nói z cách và lý do phát tâm của 
người chưa đứng vào Chánh định tụ. 

B.II.3.b?: Nói ba tâm được phát và bốn phương 
tiện được fu. 

B.II.3.b: Nói thành quả của sự phát tâm ấy. 

B.III.3.c: Nói sự phát tâm bằng sự biết và làm. 

B.III.3.d: Nói sự phát tâm bằng sự chứng: Có 
2 tiết: 

B.III.3.d!: Nói sự phát tâm bằng sự chứng (và 
hoạt dụng của sự phát tâm ấy). 

B.III.3.d?: Nói sự hoàn tất của sự phát tâm bằng 
sự chứng (tức là sự phát huy Tâm hoàn toàn). 

B.IV. Cách tu tập: Có 4 điểm: 

B.IV.1: Nói tư cách người tu sự tỉn. 

B.IV.2: Nói tổng quát về sự tin và sự tu của sự 
tin mà người ấy phải tu. 

B.IV.3: Đặc biệt nói về sự tu: Có 5 chỉ: 


Khởi tín Đụi thừa co 


B.IV.3.a: Nói về Thí; 

B.IV.3.b: Nói về Giới; 

B.IV.3.c: Nói về Nhẫn; 

B.IV.3.d: Nói về Tắn; 

B.IV.3.e: Nói về Chỉ và Quán: Có 4 tiết: 

B.IV.3.e!: Nói lược về Chỉ, Quán. 

B.IV.3.e?: Nói rộng về Chỉ, Quán: Có 2 tiêu tiết: 

B.IV.3.e?a: Nói rộng về Chỉ: Có 4 ý: 

B.IV.3.c°a,: Nói Chánh định Chân như. 

B.IV.3.e?a,: Nói Ma sự của Chánh định Chân như. 

B.IV.3.ea,: Nói sự khác nhau giữa Tà định và 
Chánh định. 

B.IV.3.c°a,: Nói hiệu quả của Chánh định Chân như. 

B.IV.3.e?b: Nói rộng về Quán: Có 2 ý: 

B.IV.3.e°b,: Nói lý do sự Quán. 

B.IV.3.e?b,: Nói bốn sự Quán. 

B.IV.3.e': Song íu Chỉ-Quán. 

B.IV.3.e1: Chí-Quán đối trị. 

B.IV.4: Chỉ cách đề phòng sự thối chuyến. 

B.V. Khuyến tu. 

C. KẾT LUẬN (Lưu thông). 


30 


Khởi tín Đại thừa 


Ghi chú: DÀN Ý NỘI DUNG. 


TT can nan : Phần 
H.Ì, D.lÌ, H.| V.Ä: 32xxsixyi06sxibasibledcsendi : Mục 
;3018 71311008022 .7.7 ...ố.ốốẽ : Điểm 
B.IIL.1.a, B.III.1.b v.v..................-- 5-5-5552 : Chỉ 
B.IIL.1.a!, B.III.1.b! v.v......................... 5-5¿ : Tiết 
B.III.1c!a, B.III.1e?a v.v...................... : Tiểu tiết 
B.III.1e!a,„ B.III.1c?a, v.v............................... ` 
B.IH.1c!a, .„,B.IH.1c?a, „ v.v....................: Tiểu ý 
B.IH.1c?a, „.„ B.IH.1c?a, .. v.v.........: Tiểu ý phụ 


sTâm = Chân Tâm ......................: Như Lai tạng 
tâm = Vọng tâm .......................... -- : A-lại-da thức 


Khởi tín Đụi thừa 3l 


II. DỊCH GIẢI 
LUẬN KHỞI TÍN ĐẠI THỪA 


- Tác giả : Bồ-tát Mã Minh. 
- Hán dịch : Tam tạng Chân Đề dịch vào 
thời đại nhà Lương, năm 553 TL. 
- Dịch giải : Tỷ-kheo Thích Giác Quả. 
3X & 
A. MỞ ĐÈ. 
ÖỒ ÂM: 


Quy mạng thập phương: Tối thắng nghiệp 
biến tri, sắc vô ngại tự tại, cứu thế Đại bi giả. Cập 
bỉ thân Thế-Tướng, Pháp tánh Chân như hải. Vô 
lượng công đức tạng, như thật tu hành đẳng. Vị dục 
linh chúng sinh, trừ nghỉ xả tà chấp, khởi Đại thừa 
Chánh tín, Phật chủng bất đoạn có. 

° NGHĨA: 

Kính lạy Tam Bảo khắp mười phương: 


32 Khởi tín Đại thừa 


Hành động chư Phật thì siêu tuyệt, 
Hiểu biết thì rốt ráo cùng khắp, 
Thân thể thì vô ngại tự tại, 

Từ bi cứu khổ mọi chúng sinh. 


Pháp là Thể-Tướng của thân Phật, 
Cũng là biển Pháp tánh Chân như. 
Tăng là những vị tu hành như thật, 
Kho công đức của Pháp nói trên. 


Con viết luận này giúp chúng sinh, 

Trừ diệt nghi ngờ, bỏ tà chấp, 

Phát đức tin chính xác Đại thừa, 

Đề giống Phật không bị mắt đi. 

° GIẢI: 

I- Tam Bảo là khởi điểm vừa là tâm điểm cũng 
vừa là đích điểm của mọi người con Phật, do thế và 
chính thế, mọi hành động trong tiến trình tu tập của 
hành giả, không thể quên hay lìa Tam Bảo. Quên hay 
lia Tam Bảo là vong bản, là rơi vào tà đạo. Trước thuật 
là Bồ thí pháp, là một trong những hạnh nguyện căn 
bản của Phật tử (Bồ-tát), nên quy kính, tán thán Tam 
Bảo là việc thiết yếu và tất nhiên. 


Khởi tín Đụi thừa 33 


2- Bởi sự thật trên, mở đầu tác phâm của mình, 
Bồ-tát Mã Minh đã xác minh lòng tin đối với Tam Bảo. 
Xuyên qua các từ Ngài dùng trong bài tụng này đã hé 
mở cho chúng ta nhận được tông chỉ và tư tưởng mà 
Ngài sắp trình bày: 

- Trước hết, đức Phật đề cập ở đây là đức Phật 
Báo thân, tức vị mà ba nghiệp đã hoàn thiện một cách 
tuyệt đối: Ý thì Chánh biến trị, thâu suốt chân lý Pháp 
giới; sắc thân thì /h thắng vô ngại, tùy duyên ứng hóa; 
khâu thì /ùy cơ thuyết pháp cứu đời. 

- Pháp nơi đây là Thể-Tướng Báo thân Phật. Thê- 
Tướng đó chính là biển Pháp tánh Chân như, là kho tàng 
chứa đựng vô lượng công đức. Kho tàng này, thuật ngữ 
gọi là Như Lai tạng; mở cửa trực nhập kho tàng này chính 
là thời điểm thành tựu Báo thân Phật thủ thắng. 

- Tăng nơi đây là chỉ hàng Thập địa Bỏ-tát (Bồ-tát 
Tăng). Vì khi tu chứng lên hàng này mới thật sự đoạn 
từng phần vô minh để chứng đắc từng phần Chân như. 
Đây là ý nghĩa mà Ngài bảo là ứu hành như thát. 

Qua trên, chủ ý của giáo nghĩa Khởi Tín nhằm 
thuyết minh cái Pháp, Pháp đó chính là Như Lai tạng 


34 Khởi tín Đại thừa 


hay Nhất Tâm, là cái kho tàng đang tiềm ân trong mỗi 
chúng sinh. Khi trực nhập Như Lai tạng chính là thành 
tựu Báo thân Phật. Và, hành giả đang trực tiếp mở kho 
tàng này là hàng Thập địa Bồ-tát. 

3- Sau khi xác minh đức tin của mình, tiếp đến 
(bốn câu cuối), Luận chủ trình bạch ý nguyện của mình 
lên Tam Bảo khi viết luận văn này, để cầu Tam Bảo 
chứng minh gia hộ. Ý nguyện đó chính là trừ nghi xả 
tà, bằng cách xiến dương đức tin chính xác Đại thừa. 
Hàng phàm phu, ngoại đạo thì tin vào Nhất thần, hoặc 
Đa thần, đó gọi là tà chấp. Hàng Nhị thừa thì không tin 
hoặc tin mà không chính xác Đại thừa, đó gọi là nghĩ 
ngờ. Xiến dương đức tin chính xác Đại thừa là nói lên 
sự thật: 4i cũng có thể thành Phật. Nhưng Phật là do 
đức tin Đại thừa làm nên, đức tin Đại thừa chính là tự 
tin Tâm mình là Phật vậy. Đây là trọng tâm mà Khởi 
Tín nhằm thuyết minh, hầu phục hưng tinh thần nhân 
bản cố hữu của Phật giáo mà đức Phật đã xác minh. 
Và, chính thế, Khởi Tín đã không ngần ngại gọi Đại 
thừa là Tám của chúng ta đây. 

%6 


Khởi tín Đụi thừa 35 


B. NỘI DUNG (Phân Chánh tông). 

ÖỒ ÂM: 

Luận viết: Hữu pháp năng khởi Ma-ha-diễn 
tín căn, thị có ưng thuyết. Thuyết hữu ngũ phần. 
Vân hà vi ngũ? -Nhất giả Nhân duyên phần. Nhị 
giả Lập nghĩa phần. Tam giả Giải thích phần. Tứ 
giả Tu hành tín tâm phần. Ngũ giả Khuyến tu lợi 
ích phân. 

° NGHĨA: 

Có một hệ tư tưởng có thê phát khởi đức tin Đại 
thừa (Mahayàna) nên cần phải nói, nội dung này gồm 
năm mục: Mục một là Lý do. Mục hai là Chủ thuyết. 
Mục ba là Giải thích. Mục bốn là Cách tu. Mục năm là 
Khuyến tu. 

GIẢI: 

I- Luận chủ giới thiệu nội dung luận văn gồm có 
năm mục cơ bản và Luận chủ sẽ tuần tự thuyết minh. 
Nói khác hơn, do năm mục này mà bản luận có tên 
Khởi tín Đại thừa. Tức là, đem tư tưởng Đại thừa mà 
phát khởi và phát triển đức tin Đại thừa. Nội dung phát 
khởi, phát triển đức tin này chính là tin cái 7m Đại 


36 Khởi tín Đụi thừa 


thừa của chúng ta đây. Tóm lại, nội dung Khởi íín chủ 
yếu là nói về Tâm Đại thừa (Nhất Tâm, Như Lai tạng) 
và phương pháp phát huy cái Tâm ấy. 

2- Một số học giả tiền bối sắp xếp mục Lý do (Nhân 
duyên phần) là phần Tựa, mục năm (mục Khuyến tu) 
là phần Lưu thông, ba mục giữa là phần Chánh tông. 
Tuy vậy, người soạn lại xếp đoạn khởi đầu là phần Tựa, 
bốn câu cuối là phần Lưu thông, năm mục trên là phần 
Chánh tông. 

œ3 & 


B.I. LÝ DO: (gồm 2 điểm): 

B.I.1: Nói Lý do. 

° ÂM: SƠ THUYÉT NHÂN DUYÊN PHẢN. 

Vấn viết: Hữu hà Nhân duyên nhỉ tạo thử luận? 

Đáp viết: Thị Nhân duyên hữu bát. Vân hà vi 
bát? -Nhất giả, nhân duyên tổng tướng; sở vị, vị linh 
chúng sinh ly nhất thiết khổ, đắc cứu cánh lạc, phi 
cầu thế gian danh lợi cung kính có. Nhị giả, vị dục 
giải thích Như Lai căn bản chỉ nghĩa, linh chúng 


sinh chánh giải bât mậu cô. Tam giả, vị linh thiện 


Khởi tín Đụi thừa 37 


căn thành thục chúng sinh, ư Ma-ha-diễn pháp, 
kham nhậm bắt thối tín có. Tứ giả, vị linh thiện căn 
vi thiểu chúng sinh, tu tập tín tâm có. Ngũ giả, vị thị 
phương tiện, tiêu ác Nghiệp chướng có, thiện hộ kỳ 
tâm, viễn ly sỉ mạn, xuất tà võng cố. Lục giả, vị thị 
tu tập Chỉ-Quán, đối trị phàm phu, Nhị thừa tâm 
quá có. Thất giả, vị thị chuyên niệm phương tiện, 
sinh ư Phật tiền, tất định Bắt thối tín tâm có. Bát 
giả, vị thị lợi ích, khuyến tu hành có. Hữu như thị 
đẳng Nhân duyên, sở dĩ tạo luận. 

° NGHĨA: TRƯỚC HÉT NÓI LÝ DO. 

Hỏi: Vì Lý do gì mà trước thuật luận Khởi tín? 

Đáp: Lý do ấy có tám điểm: Một, lý do tổng quát, 
nghĩa là vì muốn làm cho mọi người thoát khỏi mọi thứ 
khô não, đạt an vui tuyệt đối, chứ chắng phải mong cầu 
danh lợi hay sự tôn kính của thế nhân. Hai, vì muốn giải 
thích nghĩa lý căn bản của đức Như Lai, làm cho mọi 
người hiểu rõ chân xác không bị lầm lẫn. Ba, vì muốn 
làm cho thiện căn của mọi người thành thục để đủ sức 
gánh vác Đại thừa và đức tin không bị thối chuyên. 


Bôn, vì muôn làm cho những người thiện căn yêu kém 


38 Khởi tín Đụi thừa 


tu tập đức tin. Năm, vì muốn chỉ bày phương pháp để 
loại trừ các chướng ngại do Nghiệp ác gây ra, khéo léo 
giữ gìn tâm trí, xa lìa ngu s1, ngã mạn, ra khỏi mạng 
lưới tà ma. Sáu, vì muốn chỉ phương pháp tu tập Chỉ và 
Quán, đề sửa đôi những lỗi lầm của tâm trí phàm phu 
và Nhị thừa. Bảy, vì muốn chỉ phương pháp chuyên 
tâm niệm Phật đề được vãng sinh trước Phật, thì chắc 
chăn đức tin không bị thối chuyển. Tám, vì muốn xiễn 
dương sự lợi ích để khuyến khích tu hành. Bởi những 
lý do như thế nên phải viết luận Khởi Tín này. 

° GIẢI: 

I- Đây là đoạn chính thức đi vào nội dung của 
bản luận. Nơi đây, Luận chủ nêu tám lý do đã khích lệ 
Luận chủ phải viết luận văn này. Xét tám lý do, lý do 
thứ nhất là chung cho tất cả các trường phái Phật giáo, 
bảy lý do sau là lý do riêng của Khởi tín. Đặc biệt lý 
do thứ hai: “...G/d¡ thích nghĩa lý căn bản của đức 
Như Lai... ” là lý do chủ yêu mà Khởi Tín nhằm thuyết 
minh; và giáo nghĩa căn bản của đức Như Lai chính là 
giáo nghĩa Như Lai tạng hay Nhất Tâm. 

2- Qua nội dung các lý do trên đã xác minh với 


Khởi tín Đụi thừa 39 


chúng ta rằng, hạnh nguyện của Phật giáo nói chung, 

và hạnh nguyện của Bỏ-tát nói riêng là hạnh nguyện vì 

thế gian đau khô mà cứu nhân độ thế, đây cũng là hạnh 

nguyện của Bôồ-tát Mã Minh. Nói khác hơn, nơi nào 

hiện hữu khổ đau thì chính nơi đó có Phật giáo. 
œ%<& 


B.I.2: Giải Thắc mắc. 

ÖỒ ÂM: 

Vấn viết: Tu-đa-la trung cụ hữu thử pháp, hà 
tu trùng thuyết? 

Đáp viết: Tu-đa-la trung tuy hữu thử pháp, dĩ 
chúng sinh căn hạnh bắt đẳng, thọ giải duyên biệt. 
Sở vị Như Lai tại thế, chúng sinh lợi căn, năng thuyết 
chỉ nhân, sắc-tâm nghiệp thăng, viên âm nhất diễn, 
dị loại đắc giải, tắc bất tu luận. Nhược Như Lai diệt 
hậu, hoặc hữu chúng sinh, năng dĩ tự lực quảng văn 
nhỉ thủ giải giá. Hoặc hữu chúng sinh, diệc dĩ tự 
lực thiểu văn nhỉ đa giải giả. Hoặc hữu chúng sỉnh, 
vô tự trí lực, nhân ư quảng luận nhỉ đắc giải giả. 


Diệc hữu chúng sinh phục dĩ quảng luận văn đa vi 


40 Khởi tín Đại thừa 


phiên, tâm nhạo tông trì, thiểu văn nhỉ nhiếp đa 
nghĩa, năng thú giải giả. Như thị thử luận vị dục 
tông nhiếp Như Lai quảng đại thâm pháp vô biên 
nghĩa có, ưng thuyết thử luận. 

° NGHĨA: 

Hỏi: Trong các kinh đã sẵn đủ những nguyên lý 
đáp ứng cho những lý do nêu trên, cần gì phải nói lại 
nữa? 

Đáp: Trong các kinh tuy có đủ các nghĩa lý đó, 
nhưng vì căn cơ mọi người không giống nhau nên sự 
tiếp nhận, lý giải phải sai khác. Như khi đức Như Lai 
còn tại thế, người nghe thì căn tánh lanh lợi, người nói 
là đức Như Lai, thân và tâm của Ngài đều siêu việt, âm 
thanh thì hoàn hảo, nên mỗi khi nói ra, căn cơ người 
nghe tuy sai khác, nhưng lý giải như nhau. Vì thế, 
không cần đến luận. Nhưng, sau khi đức Như Lai nhập 
Niết-bàn, có người đem trí lực của mình nghe kinh văn 
nhiều mới lĩnh hội được. Có người cũng đem trí lực 
của mình nhưng nghe kinh văn ít mà lĩnh hội rộng sâu. 
Có người tự mình không đủ trí lực để hiểu kinh văn mà 
phải nhờ các luận văn giải thích phong phú mới lĩnh 


Khối tín Đại thừa 41 


hội được. Lại cũng có những người tự mình không có 
trí lực để hiểu kinh văn, nhưng cho các luận phong phú 
là văn nhiều phiền phức, chỉ thích tiếp nhận bản luận 
nảo trình bày tông quát, văn ít mà nghĩa lý đầy đủ, mới 
lĩnh hội được. Tóm lại, luận này vì muốn tổng quát vô 
biên nghĩa lý rộng sâu của Pháp Phật, nên phải viết ra. 

° GIẢI: 

I- Qua mục giải đáp nghi vấn này, Luận chủ đã 
khẳng định đậm nét hai điểm chủ yếu: 

- Thứ nhất, đôi tượng chủ yêu đê viết luận văn thuyết 
trình là hàng căn cơ không đủ trí lực để hiểu bản ý của 
đức Phật qua kinh văn mà phải nhờ vào luận văn, nhưng 
phải là luận văn có nội dung ngắn gọn và hàm súc. 

- Thứ hai, nội dung bản luận là hệ thống hóa giáo 
nghĩa rộng sâu mà bốn mươi lăm năm đức Như Lai đã 
tuyên thuyết. 

2- Pháp Phật thì mênh mông vô hạn lượng. Tuy 
vậy, đối tượng mà đức Phật đặt căn bản đề thuyết giáo 
là con người, bởi con người. Chính thế, trọng tâm giáo 
pháp nhằm thuyết minh là cái Tâm của con người. Cụ 
thê nhất, thời vận chuyên bánh xe pháp đầu tiên, đức 


42 Khởi tín Đại thừa 


Phật đã xác minh điều đó. Trong bốn sự thật (Tứ đề), 
hai sự thật đầu là thuyết minh sự sinh hoạt hướng hạ 
của cái tâm con người (Nhân quả lưu chuyên), hai sự 
thật sau là thuyết minh sự sinh hoạt hướng thượng 
(Nhân quả hoàn tịnh). Và, suốt quá trình bốn mươi 
lãm năm giáo hóa, đức Phật chỉ khai triển bốn Sự 
thật đó mà thôi. Điều này đức Phật đã nhiều lần 
minh xác: “Suố/ 45 năm, 1q chỉ nói lên sự khổ và 
con đường diệt khổ”. Nội dung giáo nghĩa nguyên 
thủy là thế, nhưng sau khi đức Phật nhập diệt, vào 
thời kỳ bộ phái, các hành giả thiên về ngôn thuyết, 
lý luận, với những Chủ thuyết thiên chấp, xa nguồn. 
Đó là lý do xa gần để Khởi Tín ra đời, nhằm phục 
hưng tinh thần nhân bản cô hữu của Phật giáo mà 
đức Phật đã xiến dương. 

Tóm lại, giáo nghĩa Khởi Tín là cô kết Pháp Phật về 
một mối, đó là giáo nghĩa Nhất Tâm (Như Lai tạng), 
thuyết minh về cái 7m đang là của con người. Nói 
cách khác, thuyết minh về sự tương quan giữa Ä⁄ và 
Ngó, giữa Tánh và Tướng, giữa Chúng sinh và Phái. 

&3%*s& 


Khởi tín Đụi thừa 43 


B.II. CHỦ THUYÉT (Lập nghĩa). 

ÖỒ ÂM: 

Dĩ thuyết Nhân duyên phần, thứ thuyết Lập 
nghĩa phần. Ma-ha-diễn giả, tông thuyết hữu nhị 
chủng. Vân hà vi nhị? -Nhất giả Pháp, nhị giả 
Nghĩa. Sở ngôn Pháp giả, vị chúng sinh Tâm; thị 
Tâm tắc nhiếp nhất thiết thế gian pháp, xuất thế 
gian pháp. Y ư thử Tâm, hiển thị Ma-ha-diễn nghĩa. 
Hà dĩ cố? Thị Tâm Chân như tướng, tức thị Ma-ha- 
diễn Thể cố; thị Tâm sinh diệt nhân duyên tướng, 
năng thị Ma-ha-diễn tự Thể, Tướng, Dụng có. Sở 
ngôn Nghĩa giả, tắc hữu tam chủng. Vân hà vi tam? 
-Nhắt giá Thể đại, vị nhất thiết pháp Chân như bình 
đẳng, bất tăng giảm có. Nhị giả Tướng đại, vị Như 
Lai tạng cụ túc vô lượng tánh công đức cố. Tam giả 
Dụng đại, năng sinh nhất thiết thế gian, xuất thế 
gian thiện Nhân quả cố. Nhất thiết chư Phật bốn sở 
thừa cố, nhất thiết Bằ-tát, giai thừa thử pháp. đáo 
Như Lai địa có. 

° NGHĨA: 

Mục Lý do đã nói xong, bây giờ nói mục Chủ 


44 Khởi tín Đại thừa 


thuyết. Tổng quát để nói, Đại thừa có hai phương diện: 
Một là bản thân Đại thừa (Pháp), hai là ý nghĩa của 
bản thân ấy (WMg”ĩa). Gọi là bản thân Đại thừa chính 
là Tâm chúng sinh, Tâm ấy bao gồm tất cả pháp thế 
gian và xuất thế gian (Pháp giới Nhất Tâm), nên căn 
cứ Tâm ấy mà biểu thị ý nghĩa Đại thừa, tại sao như 
vậy? -Bởi vì, mặt Chân như của Tâm ấy là biểu thị cái 
Thê Đại thừa; mặt sinh diệt của Tâm ấy là biểu thị cái 
tự Thể, tự Tướng, tự Dụng của Đại thừa. Gọi là ý nghĩa 
bản thân Đại thừa tức ba ý nghĩa trên: Một là Thể đại, 
đó là ý nghĩa tất cả pháp chính là Chân như bình đăng, 
bất biến; hai là Tướng đại, đó là ý nghĩa Như Lai tạng 
đầy đủ vô lượng tánh đức; ba là Dụng đại, đó là ý nghĩa 
xuất phát toàn bộ Nhân và Quả thiện của thế gian và 
xuất thế gian. 

Tất cả chư Phật đã vận dụng vả tất cả chư vị Bồ-tát 
đang vận dụng cái Tâm này mà đạt quả vị Như Lai. 

° GIẢI: 

I- Luận Khởi Tín ra đời với một lập trường mới, 
do thế, việc tất yếu là cần phải giới thiệu Chủ thuyết 
của mình; đó là Chủ thuyết Chân như Duyên khởi hay 


Khởi tín Đại thừa 45 


Như Lai tạng Duyên khởi. Chủ thuyết mới thì hắn nhiên 
phải dùng thuật ngữ mới để thích nghỉ với tư tưởng: 
chính thế, nơi đây Luận chủ phải xác minh ý nghĩa của 
các thuật ngữ đó. 

Thuật ngữ Đại ha mà luận văn dùng, theo Luận 
chủ có hai nghĩa, thứ nhất là bản thân Đại thừa (Pháp, 
Nhất Tâm), thứ hai là ý nghĩa của bản thân đó (Nghĩa). 
Tiếp theo, Luận chủ nói thắng vẫn đề: “Bản £hân Đại 
thừa chính là Tâm chúng sinh” chứ không phải cái 
gì khác. Chính lẽ đó, muốn hiểu Đại thừa là gì phải 
nương vào Tâm chúng sinh để khảo sát. 

2- “Bản thân Đại thừa ” (Tâm chúng sinh) vốn có 
hai mặt: Mặt Chán như và mặt sinh điệt. Nói khác hơn, 
mặt Bản Thể và mặt Hiện tượng hay mặt tuyệt đối và 
mặt tương đối. Mặt Chân như thì ly ngôn tuyệt tướng, 
không thê nói năng gì được; mặt sinh diệt là biểu hiện 
Tướng, Dụng của tâm. Do thế, có thể dùng tư duy, ngôn 
ngữ đề trình bày. Nói rõ hơn, Chân như là Bản Thê của 
Tâm (Đại thừa); sinh diệt là biểu thị cái “? Thể, f 
Tướng và tự Dụng ” của Tầm (Đại thừa). 

Tại đây, cần nhận thức rõ 7£ và ự Thể sai khác 


46 Khởi tín Đại thừa 


thế nào? Các trường phái Đại thừa, khi xét 7m chúng 
sinh trên mặt Bản Thê thì gọi là Nhất Thể Nhất Tâm, 
nghĩa là cái Tâm (Nhất Tâm) đồng đắng, nhất như với 
Bản Thể Pháp giới (Nhất Thể). Khi xét trên mặt hiện 
tượng thì gọi là ứm ự Nhất Tâm, nghĩa là cái Tâm 
có Thê riêng, Tướng riêng và Dụng riêng (tự Thể, tự 
Tướng, tự Dụng). 

+ 7ự Thể: Chỉ ngay cái Tâm chúng sinh mà nói. 

+ Tự Tướng: Như Lai tạng đầy đủ vô lượng công 
đức đang tiềm ân bên trong tâm chúng sinh. 

+ Tự Dụng: Năng lực của Tâm chúng sinh thường 
sinh khởi Nhân quả thiện thế gian và xuất thế gian. 

- “ƒ nghĩa bản thân Đại thừa ” (Tâm chúng sinh) 
chính là ba ý nghĩa vừa nói, tức Thê đại, Tướng đại và 
Dụng đại. Đại ở đây là vĩ đại, hiện hữu khắp Pháp giới: 

#r TỪ Thể Tâm chúng sinh vĩ đại, là cái Chân như 
đồng đẳng, bất biến; vì tất cả các pháp đều nhiếp thâu 
trong Nhất Tâm này. 

+ Tự Tướng Tâm chúng sinh vĩ đại, là Như Lai 
tạng sẵn đủ vô lượng công đức. 

+ Tự Dụng Tâm chúng sinh vĩ đại, là năng lực 


Khởi tín Đại thừa 47 


sinh khởi Nhân quả thiện thế gian và xuất thế gian. 

Tâm chúng sinh vốn sẵn Thể đại, Tướng đại và 
Dụng đại như thế, nên 7âm ây được mệnh danh là Đại. 
Đồng thời, chư Phật đã cưỡi, chư Bồ-tát đang cưỡi và 
chúng sinh sẽ cưỡi Tâm ấy để đạt Niết-bàn. Nên được 
mệnh danh là 7?ửa. 

Tóm lại, cái được gọi là Đại thừa tức cái Tám 
đang là của chúng sinh, chứ không phải cái gì khác. 

3- Qua phần giới thiệu Chủ thuyết của Khởi 
Tín, chúng ta đã nhận chân được lập trường của 
Luận chủ là phục hoạt cái tinh thần nhân bản mà 
đức Phật đã xiên dương. Trọng tâm Pháp Phật 
là xuất phát từ Nhân ý luận; nói cách khác, đức 
Phật lẫy con người làm trung tâm để thuyết giáo, 
nên giáo nghĩa của Phật là giáo nghĩa nói về con 
người, con người với fâm lý, vật ý đang là của 
chúng ta đây. Đây là điểm cơ bản mà người học 
cần có nhận thức chính xác, để khỏi rơi vào ngộ 
nhận đáng tiếc, hay lạc hướng khi học Pháp Phật. 

3X & 


48 Khởi tín Đại thừa 


B.III. GIẢI THÍCH. Phân định có 3 điểm: 

ÖỒ ÂM: 

Dĩ thuyết Lập nghĩa phần, thứ thuyết Giải 
thích phần. Giải thích hữu tam chủng, vân hà vi 
tam? -Nhấắt giả, hiển thị chánh nghĩa. Nhị giả, đối 
trị tà chấp. Tam øiả, phân biệt phát thú đạo tướng. 

° NGHĨA: 

Mục Chủ thuyết đã nói xong, bây giờ là mục Giải 
thích. Giải thích Chủ thuyết trên có ba điểm: Một là 
Chỉ thị nghĩa lý chính xác về Tâm; hai là Sửa chữa 
nhận thức sai lầm về Tâm; ba là Phân tích sắc thái phát 
huy về Tâm. 

° GIẢI: 

I- Nội dung đoạn Giải thích giáo nghĩa Chân như 
Duyên khởi này (Như Lai tạng, Nhất Tâm) có hai phần 
chính: Phần Phân định ba điểm và phần Giải thích ba 
điểm đó. Ở trên là phần Phân định ba điểm. 

- Nội dung điểm một là Giải thích ý nghĩa đích 
thực của Tâm (Như Lai tạng). Nội dung điểm hai là Sửa 
chữa nhận thức sai lầm về Tâm của đối tượng đương 
thời nói riêng và tất cả chúng sinh nói chung. Nội dung 


Khởi tín Đụi thừa 49 


điểm ba là Phân tích sắc thái của Tâm trong tiến trình 
tu tập từ sơ phát tâm đến đạt cứu cánh. 

2- Khi xiên dương một Chủ thuyết, để Chủ thuyết 
đó được tán đồng, phát triển, thì không thể không biện 
minh về Chủ thuyết đó. Biện minh thì không thê không 
giải thích nghĩa lý đích thực của Chủ thuyết, không 
thê không nói lên tư tưởng sai lầm của đương thời, và 
không thê không trình bày tiêu đích mà Chủ thuyết 
nhắm đến. 

%6 


Giải thích ba điểm: 

B.III.1: Chỉ thị nghĩa lý chính xác về Tâm (gồm 
có 4 chị): 

B.IH.1.a: Tâm có hai mặt. 

B.III.1.b: Nói mặt Chân như của Tâm biếu thị 
Thể vĩ đại của Tâm (có 2 tiết): 

B.III.1.e: Nói mặt sinh diệt của Tâm biểu thị 
Thể, Tướng, Dụng vĩ đại của Tâm (có 2 tiết): 

B.IHI.1.d: Chỉ cách từ sinh diệt hội nhập Chân 
như. 


50 Khởi tín Đụi thừa 


B.III.2: Sửa chữa nhận thức sai lầm về Tâm 
(gồm có 3 chỉ): 

B.IH.2.a: Sửa chữa những ngộ nhận liên quan 
nhân ngã. 

B.IH.2.b: Sửa chữa những ngộ nhận liên quan 
phúp ngã. 

B.III.2.c: Sửa chữa triệt để mọi sự ngộ nhận. 

B.III.3: Phân tích sắc thái phát huy về Tâm 
(gồm có 4 chỉ): 

B.III.3.a: Nói tổng quát về sự phát tâm. 

B.III.3.b: Nói sự phát tâm bằng sự tỉn (có 3 tiết): 

B.II.3.c: Nói sự phát tâm bằng sự biết và sự làm. 

B.II.3.đ: Nói sự phát tâm bằng sự chứng (có 
2 tiết): 

«%6 


B.III.1: Chỉ thị nghĩa lý chính xác về Tâm (gồm 
có 4 chị): 

B.IH.1.a: Tâm có hai mặt: 

ÖỒ ÂM: 

Hiến thị chánh nghĩa giả, y Nhất Tâm pháp, 


Khởi tín Đại thừa ji 


hữu nhị chủng môn. Vân hà vi nhị? -Nhất giả, Tâm 
Chân như môn. Nhị giả, tầm sinh diệt môn. Thị nhị 
chủng môn, giai các tổng nhiếp nhất thiết pháp. 
Thử nghĩa vân hà? -Dĩ thị nhị môn, bắt tương ly cố. 

° NGHĨA: 

Chỉ thị nghĩa lý chính xác về Tâm, Tâm này có hai 
mặt. Hai mặt ấy là gì? -Đó là mặt Chân như và mặt sinh 
diệt. Hai mặt này, mặt nào cũng bao quát toàn thể các 
pháp. Tại sao như thế? -Bởi vì hai mặt ấy không phải 
tách rời nhau. 

° GIẢI: 

1- Đoạn này là khởi đầu giải thích chính thức Chủ 
thuyết đã nêu ở trước. Mục Chủ thuyết xác định: “Đại 
thừa chính là Tám chung sinh”. Do vậy, tại đầy dựa 
vào Tâm chúng sinh để giải thích, làm hiển lộ ý nghĩa 
chính xác của Đại thừa (Tâm). 

2-Như mục Chủ thuyết đã giải thích sơ lược về 
Tâm, tại đây, vừa khẳng định lại ý nghĩa đó, vừa đi vào 
chỉ tiết đầy đủ hơn. Đoạn trên đây khẳng định lại: 7n 
có hai mặt, đó là mặt Chán như và mặt sinh diệt. Đầy 


là hai mặt của sự thật Nhất Tâm. Hai mặt này không 


52 Khởi tín Đại thừa 


phải là một, cũng không hãn là khác, chúng không tách 
rời nhau mà nương nhau đề hiện hữu. Tương tự như hai 
mặt của một tờ giấy, mặt phải mặt trái không thê rời 
nhau, mà nương nhau để có tờ giấy. Chính sự thật đó, 
nên Luận chủ bảo rằng, mặt nào của Tâm cũng đều bao 
quát tất cả các pháp trong Pháp giới. 

%6 


B.III.1.b: Nói mặt Chân như của Tâm biểu thị 
Thể vĩ đại của Tâm (có 2 tiết): 

B.IHI.I.b!: Nới về Chân như. 

ÖỒ ÂM: 

Tâm Chân như giả, tức thị nhất Pháp giới đại 
tổng tướng pháp môn thể, sở vị Tâm tánh bắt sinh 
bất diệt. Nhất thiết chư pháp, duy y vọng niệm nhỉ 
hữu sai biệt. Nhược ly vọng niệm, tắc vô nhất thiết 
cảnh giới chỉ tướng. Thị cố nhất thiết pháp, tùng 
bốn dĩ lai, ly ngôn thuyết tướng, ly danh tự tướng, 
ly tâm duyên tướng: tất cánh bình đắng, vô hữu 
biến dị, bất khả phá hoại. Duy thị Nhất Tâm có 
danh Chân như. Dĩ nhất thiết ngôn thuyết, giả danh 


Khởi tín Đụi thừa j5 


vô thật; đản tùy vọng niệm, bất khả đắc có. Ngôn 
Chân như giả, diệc vô hữu tướng. Vị ngôn thuyết 
chỉ cực, nhân ngôn khiến ngôn. Thử Chân như Thể, 
vô hữu khả khiến, dĩ nhất thiết pháp, tất giai Chân 
có. Diệc vô khả lập, dĩ nhất thiết pháp giai đồng 
Như cô. Đương trì nhất thiết pháp bắt khả thuyết, 
bất khả niệm, có danh Chân như. 

Vấn viết: Nhược như thị nghĩa giả, chư chúng 
sinh đắng, vân hà tùy thuận nhỉ năng đắc nhập? 

Đáp viết: Nhược tri nhất thiết pháp, tuy thuyết 
vô hữu năng thuyết khả thuyết, tuy niệm diệc vô hữu 
năng niệm khả niệm. Thị danh tùy thuận. Nhược ly 
ư niệm danh vi đắc nhập. 

° NGHĨA: 

Chân như của Tâm tức là Bản Thê của Pháp giới 
(Như Lai tạng, Nhất Tâm), đó là 7án” bất sinh bất diệt 
của Tâm. Tắt cả các pháp chỉ do phân biệt (vọng niệm) 
mà có sai khác. Nếu tách rời phân biệt thì sẽ không có 
mọi tướng trạng. Do vậy mà biết tất cả các pháp xưa 
nay vốn phi ngôn ngữ, phi văn tự, phi nhận thức (đệ 
lục thức). Tuyệt đối bình đắng, bất biến, không thê phá 


54 Khởi tín Đại thừa 


hủy, chỉ là Nhất Tâm (toàn là Tâm Thê đồng nhất) nên 
gọi là Chân như. Mọi ngôn ngữ chỉ là giả danh không 
có thực chất, chỉ tùy thuộc phân biệt chứ không có gì 
có thể năm bắt được. Gọi là Chân như cũng không phải 
là một đối tượng, mà là một ngôn ngữ tột đỉnh, do ngôn 
ngữ này để hủy bỏ ngôn ngữ. Nhưng bản thân Chân 
như thì không thê hủy bỏ, vì tất cả các pháp đều là 
Chân. Đồng thời, nó chăng phải do thiết lập mà có, vì 
tất cả pháp đều là W;z. Cần phải hiểu tất cả các pháp 
phi diễn tả, phi phân biệt, chính đó là Chân như. 

Hỏi: Chân như như thế thì chúng sinh làm sao 
thích ứng đề thê nhập Chân như? 

Đáp: Nếu biết tất cả pháp tuy diễn tả nhưng siêu 
việt diễn tả (năng) và đối tượng diễn tả (sở); tuy phân 
biệt nhưng siêu việt phân biệt và đôi tượng phân biệt, 
đó là fhích ứng, và tách rời phân biệt (niệm) đó là /h£ 
nhập Chân như vậy. 

° GIẢI: 

I- Đoạn này là giải thích về bản thân Chân như. 
Mặt Chân như của Tâm chính là Bản Thể của Pháp 
giới, hay Bản Thể của pháp môn Nhất Pháp giới đại 


Khởi tín Đại thừa Gộ 


tổng tướng. Pháp môn Nhất Pháp giới đại tổng tướng 
chính là N#ư Lai tạng mà Khởi Tín nhằm thuyết minh. 
Như thế, Chân như chính là Bản Thể của Như Lai tạng. 

Nhất ở đây là toàn bộ, toàn thể; Pháp giới là phạm 
trù của các pháp thế gian và xuất thế gian; do vậy, ý 
nghĩa đích thực của Nhất Pháp giới. là toàn bộ hết thảy 
các pháp hữu vi và vô vi. Vì Nhất Pháp giới chính là 
Như Lai tạng hay chính là Nhất Tâm. 

Đại tổng tướng ở đây chính là tự Tướng (tướng 
riêng của Tâm) đã giải thích ở trước. Do vậy Tướng 
của Nhất Tâm chính là Đại tổng tướng của Nhất Pháp 
giới hay Đại tổng tướng của Như Lai tạng. 

Tóm lại, Chân như là Bản Thể của cái Tâm đang 
là của chúng ta, cũng tức là Bản Thể của Pháp giới vậy. 

2- Chân như là mặt Bản Thể, là mặt bắt biến (tuyệt 
đối) của Tâm (Như Lai tạng); tại đây, siêu việt tất cả 
mọi ngôn ngữ, tướng trạng và phân biệt. Nói gọn, Chân 
như là cảnh giới tuyệt đối lìa hết thảy tướng, lìa hết 
thảy duyên (Duyên sinh). 

3- Bản thán Chán như như vừa nói, là bặt dứt mọi 
ý niệm phân biệt, thế thì con người làm sao thích ứng, 


56 Khởi tín Đụi thừa 


làm sao thê nhập Chân như? -Muốn /ích ứng và thể 
nhập Chân như không phải tìm kiếm đâu xa, mà ở ngay 
trong cuộc sống đang là của chúng ta: Làm tất cả mọi 
việc thiện phụng sự cuộc đời với tinh thần vô năng-sở, 
đó là ¿hích ứng Chân như; lìa tất cả phân biệt, đó là :hể 
nhập Chân như. 

&%Xs& 


B.HIL.1.b?: Nói về hai mặt của Chân như. 

ÖỒ ÂM: 

Phục thứ, Chân như giả, y ngôn thuyết phân 
biệt, hữu nhị chủng nghĩa. Vân hà vi nhị? -Nhắt giả, 
như thật Không, dĩ năng cứu cánh hiển thật có. Nhị 
giả, như thật Bắt không, dĩ hữu tự Thể cụ túc, vô 
lậu tánh công đức có. Sở ngôn Không giả, tùng bốn 
dĩ lai, nhất thiết nhiễm pháp, bất tương ưng có. Vị 
ly nhất thiết pháp, sai biệt chỉ tướng, dĩ vô hư vọng 
tâm niệm có. Đương tri Chân như tự tánh, phi hữu 
tướng, phi vô tướng, phi phi hữu tướng, phi phi vô 
tướng, phi hữu-vô câu tướng; phi nhất tướng, phi 
dị tướng, phi phi nhất tướng, phi phi dị tướng, phi 


Khối tín Đại thừa 57 


nhất-dị câu tướng. Nãi chí tống thuyết, y nhất thiết 
chúng sinh, dĩ hữu vọng tầm, niệm niệm phân biệt, 
giai bắt tương ưng, có thuyết vị Không; nhược ly 
vọng tâm, thật vô khả không cố. Sở ngôn Bất không 
giá, dĩ hiến Pháp Thể, không vô vọng cố, tức thị 
Chân Tâm, thường hằng bắt biến, tịnh pháp mãn 
túc, tắc danh Bấr không. Diệc vô hữu tướng khả 
thủ, dĩ ly niệm cảnh giới, duy chứng tương ưng cố. 

° NGHĨA: 

Thêm nữa, nếu phân tích theo ngôn ngữ thì Chân 
như có hai mặt: Một là Không như thật (Không đúng 
như thát), vì biểu thị Thực Thê một cách trọn vẹn; hai 
là Bát không như thật (Có đúng như thậi), vì Thực Thê 
vốn đầy đủ mọi tánh công đức. 

- Gọi là Không, vì xưa nay Chân như vốn không 
thích hợp với mọi sự ô nhiễm. Nghĩa là, Chân như nằm 
ngoài mọi phạm vi so sánh, siêu việt mọi phân biệt 
không thật. Cần nhận thức tự tánh Chân như là phi 
khẳng định, phi phủ định, phi cả vừa khăng định vừa 
phủ định, phi luôn cả vừa không khẳng định vừa không 
không phủ định (tứ cứ); phi đồng nhất, phi biệt lập, 


58 Khởi tín Đụi thừa 


phi cả vừa đồng nhất vừa biệt lập, và phi luôn cả vừa 
không đồng nhất vừa không biệt lập. Tổng quát đề nói, 
chúng sinh thì hay phân biệt, phân biệt liên tục, nhưng 
mọi sự phân biệt ấy không thích hợp với Chân như, 
nên gọi là Không. Nếu tách rời phân biệt thì chăng có 
cái không nào để nói. 

- Gọi là Bất không, vì Bản Thể các pháp vốn 
không, không có sự hư giả; Bản Thê đó chính là Chân 
Tâm, thường hằng bất biến, sung mãn mọi pháp thanh 
tịnh, nên gọi là Bát không. Bắt không như thể không 
phải có cái tướng để có thê năm bắt, vì đó là cảnh giới 
siêu việt mọi phân biệt, chỉ có thực chứng mới /hích 
nø mà thôi. 

- GIẢI: 

I- Đoạn trên (B.II.1.b!) là đứng về mặt jy ngôn 
để biểu thị 7£ của Chân như (tức nói về bản thân 
Chân như); đoạn này là đứng về mặt y ngôn đê biểu thị 
Tướng của Chán như (tức nói ý nghĩa bản thân Chán 
như). Tướng Chân như chính là Không và Bất không. 

- GọI là Không bởi lễ bản thân Chân như không 
hiện hữu mọi pháp ô nhiễm, không có mọi đối đãi của 


Khởi tín Đại thừa a5 


tâm-cảnh. Nói rõ hơn, Không ở đây chính là không ô 
nhiễm, không phán biệt, tuyệt đôi thanh tịnh, chính thế 
mới gọi là Không như thật. Giáo nghĩa Bát-nhã thuyết 
minh K”ông này là Thực Thể của Chân như, vốn ly 
tứ cú, tuyệt bách phi. Rời xa tứ cú, tuyệt dứt bách phi 
thì Thực Thể Bát-nhã hiển lộ rõ ràng. Thực Thê Bát-nhã 
chính là Không như thát này đây, và nói theo ngôn ngữ 
Bát-nhã thì chính Không như thát này là Chân không vậy. 

- Gọi là Bất không (Có như thật) cũng không phải 
cái gì khác hơn cái Không ở trên. Như trên đã nói, 
Không đây là không ô nhiễm, tuyệt đối thanh tịnh, và 
Bắt không chính là sự hiện hữu mọi công đức thanh 
tịnh như thật này đây. Nói theo ngôn ngữ Bát-nhã thì 
đây chính là Diệu hữu vậy. 

2- Không và Bất không là ỷ nghĩa bản thân Chân 
như, hay là hai mặt Thể và Tướng của Chân như. Tại 
đây, nói hai mặt Thê-Tướng chỉ là gượng ép để nói, 
trên sự thật chỉ là Nhấr Thể, lìa mọi phân biệt, tướng 
trạng, duyên sinh (mặt tỉnh). Điểm cần chú ý tại đây, 
đó là mặt Tướng này (Bất không, Diệu hữu) Luận chủ 
mệnh danh là Như Lai tạng, có khi gọi là Nhất Pháp 


60 Khởi tín Đụi thừa 


giới đại tổng tướng hay Nhất Tâm. Và, đây là trọng tâm 

giáo nghĩa Khởi Tín nhằm thuyết minh; đồng thời, cũng 

do đây mà được gọi hệ z trởng trường phái Khởi Tĩn. 
œ%<& 


B.III.1.e: Nói mặt sinh diệt của Tâm để biểu thị 
Thể, Tướng và Dụng vĩ đại của Tâm (Có 2 tiết): 

B.HL1.c!: Nói sinh diệt và sinh diệt liên tục để 
biểu thị T. hế, T ớng, Dụng vĩ đại của Tâm trong hai 
lĩnh vực Mê và Ngộ (có 2 tiêu tiết). 

B.III.1.œ: Nói Thể, Tướng, Dụng của Chân như 
để biểu thị Thể, Tướng và Dụng vĩ đại của Tâm trong 
lĩnh vực Ngộ (có 2 tiêu tiết). 

œ%<& 


B.HL1.c!: Nói sinh diệt và sinh diệt liên tục để 
biểu thị Thể, Tướng, Dụng vĩ đại của Tâm trong hai 
lĩnh vực Mê và Ngộ (có 2 tiêu tiết): 

B.HHITc1La: Nói sinh diệt (cô 3 Ý): 

B.HL I.c'.a,: Nói nội dung sinh điệt (có 4 tiêu ý): 

&%Xs& 


Khởi tín Đụi thừa 61 


B.HILI.c'.a, : Nói tổng quát. 

ÖỒ ÂM: 

Tâm sinh diệt giả, y Như Lai tạng, có hữu sinh 
diệt tâm. Sở vị bất sinh bất diệt dữ sinh diệt hòa 
hợp, phi nhất phi dị, danh vi A-laại-da thức. Thử 
thức hữu nhị chủng nghĩa, năng nhiếp nhất thiết 
pháp, sinh nhất thiết pháp. Vân hà vi nhị? -Nhất giả 
Giác nghĩa, nhị giả Bất giác nghĩa. 

° NGHĨA: 

Sự sinh diệt của tâm là do Như Lai tạng mà có tâm 
sinh diệt. Sự kiện tâm sinh diệt này là sự hòa hợp giữa 
bất sinh bất diệt và sinh diệt một cách không phải đồng 
nhất cũng không phải biệt lập, và được gọi là Thức 
A-lại-da. Thức A-lại-da này có hai mặt, có công năng 
thâu nhiếp và sinh khởi tất cả các pháp, đó là mặt Giác 
và mặt Bát giác. 

* GIẢI: 

I- Đoạn này là khởi đầu nói về mặt sinh diệt của 
tâm để biểu thị Thẻ, Tướng và Dụng vĩ đại của Tâm. 
Mặt sinh diệt có hai điểm chính: Thứ nhất là nói về 
sinh diệt và sinh diệt liên tục để biểu thị Thể, Tướng, 


62 Khởi tín Đại thừa 


Dụng vĩ đại của Tâm trong lĩnh vực Mê và Ngộ: thứ 
hai là nói về Thê, Tướng, Dụng của Chân như đề biểu 
thị Thể, Tướng và Dụng vĩ đại của Tâm trong lĩnh vực 
Ngộ. Điểm thứ nhất là hệ tư tưởng của Lăng Già và 
tông Pháp Tướng; điềm thứ hai là hệ tư tưởng về ba 
thân của đức Phật. 

2- Và, đoạn này là khởi đầu nói về điểm chính thứ 
nhất. Trước hết, nói tổng quát về nguồn gốc của tâm sinh 
diệt (tâm chúng sinh). Sở đĩ có tâm sinh diệt là do nương 
ở tự Tướng của Nhất Tâm, tức nương vào Như Lai tạng 
mà có. Như Lai tạng là kho tàng tiềm ân vô lượng công 
đức vô lậu bất sinh diệt (mặt tỉnh), là nguồn cội để Nhân 
quả thiện thế gian và xuất thế gian phát khởi. Ở chúng 
sinh thì hiện hữu cả tịnh lẫn nhiễm, do vậy Như Lai tạng 
đổi danh là Thức A-lại-da, để làm cơ sở phát khởi các 
pháp thanh tịnh và pháp ô nhiễm ấy. Do ý nghĩa này, nên 
Luận chủ nói Thức A-lại-da này có năng lực thâu nhiếp 
và sinh khởi tất cả các pháp: Pháp tịnh là ý nghĩa Giác, 
pháp nhiễm là ý nghĩa Bát giác. 

3- Như thế, A-lại-da hiện hữu là ý nghĩa hiện hữu 
các pháp nhiễm; và, bản thân A-lại-da vừa dung chứa 


Khởi tín Đụi thừa 63 


pháp tịnh (Giác, Chân) vừa dung chứa pháp nhiễm 
(Bắt giác, Vọng); đây là ý nghĩa mà Luận chủ gọi là 
hòa hợp. Giác là bất sinh diệt, Bất giác là sinh diệt, đây 
là ý nghĩa không phải đồng nhất; tuy nhiên, xét trên 
Thể tánh, Bắt giác vốn là tánh duyên sinh hay tánh Vô 
ngã, đây là ý nghĩa chăng phải biệt lập. Ý nghĩa này 
là sự tương quan giữa Mê và Ngộ hay giữa Chúng sinh 
và Phật, cũng là đáp án cho nghi vấn đương thời vậy. 
&œ-3%*s& 


B.HH.1.c'a, „ Nói về Giác (Tuệ giác, có 3 tiểu ý phụ): 

B.IHHIIc.a, „Nói về Giác và Thỉ giác của Giác. 

ÖỒ ÂM: 

Sở ngôn Giác nghĩa giả, vị Tâm Thể ly niệm. Ly 
niệm tướng giả, đẳng hư không giới, vô sở bất biến; 
Pháp giới Nhất tướng, tức thị Như Lai bình đẳng 
Pháp thân. Y thử Pháp thân thuyết danh Bản giác. 
Hà dĩ có? Bản giác nghĩa giả, đối Thí giác thuyết; 
dĩ Thỉ giác giả, tức đồng Bản giác. Thỉ giác nghĩa 
giả, y Bản giác có, nhỉ hữu Bế: giác, y Bất giác có, 


thuyết hữu Thỉ giác. Hựu dĩ Giác Tâm nguyên có, 


64 Khởi tín Đại thừa 


danh Cứu cánh giác; Bất giác Tâm nguyên có, Phi 
Cứu cánh giúc. 

Thử nghĩa vần hà? Như phàm phu nhân, giác 
tri tiền niệm khởi ác cố, năng chỉ hậu niệm linh 
kỳ bất khởi; tuy phục danh Giác, tức thị Bấr giác 
có. Như Nhị thừa quán trí, sơ phát ý Bồ-tát đẳng, 
giác ư niệm dị, niệm vô dị tướng; dĩ xả thô phân 
biệt chấp trước tướng có, danh Tương fự giác. Như 
Pháp thân Bồ-tát đắng, giác ư niệm trụ, niệm vô 
trụ tướng: dĩ ly phân biệt thô niệm tướng cố, danh 
Tùy phần giác. Như Bồ-tát địa tận, mãn túc phương 
tiện, nhất niệm tương ưng, Giác Tâm sơ khởi; Tâm 
vô sơ tướng, dĩ viễn ly vi tế niệm có, đắc kiến Tâm 
tánh, Tâm tức thường trụ, danh Cứu cánh giác. Thị 
có Tu-đa-la thuyết: Nhược hữu chúng sinh, năng 
quán vô niệm giả, tắc vi hướng Phật trí có. 

Hựu Tâm khởi giả, vô hữu sơ tướng khả tri, 
nhỉ ngôn tri sơ tướng giả, tức vị vô niệm. Thị cố 
nhất thiết chúng sinh, bất danh vi Giác, dĩ tùng bốn 
lai, niệm niệm tương tục, vị tăng ly niệm, cố thuyết 


vô thỉ vô minh. Nhược đắc vô niệm giả, tắc trỉ tâm 


Khởi tín Đại thừa 6S 


tướng Sinh-Trụ-Dj-Diệt, dĩ vô niệm đẳng có, nhỉ 
thật vô hữu Thỉ giác chỉ dị, dĩ tứ tướng cầu thời nhi 
hữu, giai vô tự lập, bốn lai bình đẳng, đồng nhất 
Giác có. 

° NGHĨA: 

Gọi là Giác vì Tâm Thể tách rời mọi phân biệt. 
Tâm Thẻ tách rời phân biệt ấy (Giác) chính là Pháp 
tánh đồng nhất, đồng đăng với không gian phố biến 
toàn thể; là Pháp thân bình đẳng mà Như Lai đã chứng 
ngộ; chính Pháp thán này được gọi là Bản giác (Tuệ 
giác vốn sẵn). Tại sao như vậy? -Vì nghĩa của Bản giác 
là đối chiếu với 777 giác (Tuệ giác mới có) mà gọi như 
vậy, trên thực tế thì 7h giác đồng nhất với Bản giác. 
Thỉ giác nghĩa là nương vào Bản giác nên nói có Bái 
giác, và nương vào Bát giác nên nói có 7h giác. Lại 
nữa, do giác ngộ thấu triệt Tâm Thẻ thì gọi là Cứu cánh 
giác, không giác ngộ thấu triệt Tâm Thể thì gọi là Phi 
Cứu cảnh giác. 

Ý nghĩa ấy như thế nào? -Trước hết, những phàm 
phu giác ngộ được cái phân biệt (niệm) trước là ác, nên 
chế ngự phân biệt sau không cho khởi lên; như thế, tuy 


66 Khởi tín Đụi thừa 


cũng gọi là Giác nhưng vẫn là Bát giác. Thứ hai, hàng 
Nhị thừa và các vị Bồ-tát mới phát tâm, giác ngộ được 
cái phân biệt sai khác với Tâm Thể, nên chỉ theo phân 
biệt không sai khác; như thế là xả bỏ sự chấp thủ của 
phân biệt thô, nên gọi là Tương fự giác. Thứ ba, các 
vị Bồ-tát đã chứng Pháp thân, giác ngộ được cái phân 
biệt trú ở Tâm Thẻ, nên chỉ theo phân biệt không trú; 
như thế là xả bỏ cái phân biệt thô, nên gọi là 7y phần 
giác. Sau hết, các vị Bồ-tát tận cùng địa vị, đã viên 
mãn cách tu, /hích ứng rột ráo với Tâm Thể, nên giác 
ngộ khởi lên nơi Tâm Thể; nhưng Tâm Thẻ ấy đâu có 
cái khởi lên, chỉ vì khi tách rời phân biệt vi tế thì thấy 
được Tâm Thể, Tâm liền an trú vĩnh viễn, nên gọi là 
Cứu cánh giác. Do bỗn trạng thái trên mà khế Kinh đã 
dạy rằng, nếu người nào biết chiêm nghiệm ƒ⁄ô niệm 
tức là hướng về Trí tuệ Phật. 

Lại nữa, nói Tâm Thể phát khởi nhưng thật sự 
không có khởi điểm (sơ tướng) để biết được; nói biết 
khởi điểm chính là nói Vô niệm. Do vậy mà chúng 
sinh không được gọi là G¡/ác, vì lễ xưa nay phân biệt 
liên tục, chưa từng bao giờ tách rời phân biệt, cho nên 


Khởi tín Đại thừa 67 


gọi vô minh có từ vô thỉ. Nếu thê nhập được Vô niệm 
thì giác ngộ bốn trạng thái Sinh-Trụ-Dj-Diệt của tâm 
tướng, vì Vô niệm là bình đăng: mà, thật ra không có 
cái 7Ù7 giác nào khác, vì nó có cùng lúc và không biệt 
lập với bốn trạng thái, xưa nay đồng nhất cùng một 
tảnh Giác vậy. 

° GIẢI: 

I- Nội dung đoạn này nói về ý nghĩa của Giác. 
Giác là nói tổng quát, Giác ở đây chính là Pháp thân 
của Như Lai, là Chân như, là Như Lai tạng, là Nhất 
Tâm, là Phật tánh.v.v.. vốn sẵn có ở mỗi chúng sinh. 

a. Trên mặt ý nghĩa để nói, nội dung Giác có hai: 
Bản giác và Thỉ giác. Bản giác là Bản Thể của Tâm 
(Phật tánh, Chân như...) vốn hiện hữu từ vô thỉ đến vô 
chung. Thỉ giác là sự giác ngộ mới có, là kết quả rốt ráo 
của quá trình tu tập; nội dung tu tập là xả bỏ bốn trạng 
thái phân biệt từ thô đến tế của Diệi-7rụ-Dj-Sinh. Xả 
bỏ rốt ráo bốn phân biệt này là nội dung đoạn tận Bắt 
giác (vô minh); và, 7 giác là thời điểm hành giả giác 
ngộ Bản giác vốn sẵn xưa nay của mình. 


b. Bốn trạng thái phân biệt: 


68 Khởi tín Đụi thừa 


- Thứ nhất: Biết được phân biệt trước là xấu ác 
nên chế ngự phân biệt sau không cho khởi lên, đây là 
trạng thái đoạn điệt (diệt tướng), và cái phân biệt bị 
chế ngự này là các phiền não. Sự giác ngộ này là cái 
biết của hàng phàm phu (hàng Thập tín), chưa phải là 
cái Giác đích thực, chỉ là cái biết, biết được sự suy nghĩ 
xâu ác mà đình chỉ, nên vẫn gọi là Bát giác hay Giả 
danh giác. 

- Tư hai: Các ngộ được cái phân biệt sai khác 
với Tâm Thẻ, nên chỉ theo Tâm Thẻ, đây là trạng thái đj 
biệt (dị tướng), và, phân biệt này căn bản là chấp ngã, 
chấp pháp. Sự giác ngộ này là cái biết phạm trù đối 
kháng nhau mà không phải là Tâm Thẻ, chính thế mới 
gọi là Tương fự giác. Đây là sự giác ngộ của hàng Nhị 
thừa và các vị Bồ-tát mới phát tâm (Tam hiền: Thập 
trụ, Thập hạnh, Thập hướng). 

- Thứ ba: CHác ngộ được cái phân biệt trú Tâm 
Thẻ, nên chỉ theo phân biệt không trú Tâm Thẻ, đây là 
trạng thái hiện hữu (trụ tướng); và, phân biệt này là đối 
tượng hóa Tâm Thể mà nắm bắt. Sự giác ngộ này là hủy 
cả cái đối tượng hóa ấy, chính thế gọi là 7ừy phần giác. 


Khởi tín Đụi thừa 69 


Đây là sự giác ngộ của các vị Bồ-tát đã chứng Pháp 
thân (hàng Thập địa). Ba sự giác ngộ trên là giác ngộ 
sự phân biệt thuộc thô tướng. 

- Thứ tr: Giác ngộ khởi lên nơi Tâm Thẻ, đây là 
trạng thái phát khởi (sinh tướng); và, phân biệt này là 
phân biệt khởi lên, thấy được khi tách rời phân biệt, 
hội nhập Tâm Thể, chính thế mới gọi là Cứu cánh giác. 
Đây là sự giác ngộ của các vị Bôồ-tát cao nhất (Đẳng 
giác) để hoàn thành quả vị Phật-đà. Diệ/-Dj-Trụ-Sinh 
là bốn trạng thái thô-tế của Bất giác (vô minh) mà đã 
được Thỉ giác sửa trị. 

2- Nói đến 7 giác thì phải nói đến đối tượng 
của Thỉ giác, đối tượng Thi giác chính là Tâm Thể vô 
phân biệt (Tâm Thể ly niệm), chính là Chân như tách 
tời nhất niệm vô minh (phân biệt tôi sơ). Nhưng nhất 
niệm ây thật sự có không? Nói khác hơn, nó có tướng 
trạng gì không? -Thế gian cho rằng, niệm là thật có và 
có tướng của nó. Luận chủ tạm chấp nhận niệm có thật 
tướng, và đã có tướng đương nhiên phải chuyền biến 
qua bốn trạng thái S?nh- Trụ-Djị- Diệt như các tướng của 
thế gian. Căn cứ vào giả thiết này, Luận chủ chứng 


70 Khởi tín Đụi thừa 


minh rằng, niệm ây là hư vọng, ảo ảnh, qua quá trình 
khảo sát hoàn diệt bốn tướng ấy từ Diệt đến Sinh. Khi 
tách rời niệm (phân biệt) tức thấy niệm ấy chỉ là ảo 
tưởng, bấy giờ tất cả đều quy về nguồn Tâm duy nhất, 
và Pháp thân hiển lộ toàn vẹn (hội nhập Tâm Thể ly 
niệm). 

3- Khi nói giác 7ớng điệt chỉ là ngăn chặn tư 
tưởng xấu; giác Tướng dị thực chất là phá hai chấp 
phân biệt; giác Tướng trụ thực chất là phá hai chấp 
cáu sinh; khi giác Tướng sinh mới chính thức phá trừ 
Tướng nghiệp (Căn bản vô mình), chỉ khi phá trừ tướng 
nghiệp mới /hích ng Vô niệm, mới là Cứu cánh giác, 
ngoài ra chỉ là phi Cứu cảnh giác mà thôi. 

&%Xs& 


B.IH..1,0 48; „ vŸ TNÚP về Thể và Dụng của Giác sau 
khi hoàn thiện Thỉ giác. 

ÖỒ ÂM: 

Phục thứ, Bản giác tùy nhiễm phân biệt, sinh 
nhị chủng tướng, dữ bỉ Bản giác, bất tương xả ly. 
Vân hà vi nhị? -Nhắt giả Trí tịnh tướng, nhị giả 


Khởi tín Đụi thừa 7 


Bắt tư nghị nghiệp tướng. Trí tịnh tướng giả, vị 
y pháp lực huân tập. như thật tu hành, mãn túc 
phương tiện cố, phá Hòa hiệp thức tướng, diệt 
Tương tục tâm tướng, hiển hiện Pháp thân, trí 
thuần tịnh cố. Thử nghĩa vân hà? Dĩ nhất thiết 
tâm thức chỉ tướng, giai thị vô minh. Vô mỉnh 
chỉ tướng, bất ly Giác tánh, phi khả hoại, phi 
bất khả hoại. Như đại hải thủy, nhân phong ba 
động, thủy tướng phong tướng, bất tương xả ly, 
nhỉ thủy phi động tánh. Nhược phong chỉ diệt, 
động tướng tắc diệt, thấp tánh bất hoại có. Như 
thị chúng sinh, tự tánh thanh tịnh Tâm, nhân 
vô mỉnh phong động, tâm dữ vô minh câu vô 
hình tướng, bất tương xả ly, nhi Tâm phi động 
tánh; nhược vô minh diệt, tương tục tắc diệt, 
trí tánh bất hoại cố. 

Bất tư nghị nghiệp tướng giả, dĩ y Trí tịnh 
tướng, năng tác nhất thiết thắng diệu cảnh giới. Sở 
vị vô lượng công đức chỉ tướng, thường vô đoạn 
tuyệt; tùy chúng sinh căn, tự nhiên tương ưng, 
chủng chủng nhỉ hiện, øiai lợi ích có. 


n Khởi tín Đại thừa 


° NGHĨA: 

Thêm nữa, khi Bản giác (Giác) loại trừ hết ô nhiễm 
Bắt giác thì có hai trạng thái không tách rời nó. Đó là 
Trí tuệ trong sángˆ và Hoạt dụng siêu việt (Trí tịnh 
tướng và Bất tư nghị nghiệp tướng). 

- lrí tuệ trong sáng là nhờ sức mạnh của Pháp! 
huân tập mà tu hành một cách chính xác, hoàn thiện 
rốt ráo sự tu, nên phá Thức hòa hiệp, diệt Tâm liên 
fục5 làm Pháp thân hiên lộ, Trí tuệ tinh khiết. Ý nghĩa 
này thế nào? -Vì mọi hiện trạng Tám thức đều là vô 
minh (Bắt giác), nhưng vô minh thì không tách rời tánh 
Giác, nên không phải có thê hủy diệt hay không phải 
không thê hủy diệt. Ví như nước trong đại dương vì 
gió mà nồi sóng, gió và sóng cùng hỗ tương mà động, 
nhưng tánh của nước thì không động; nếu gió dừng thì 
sóng hết và tánh ướt của nước vẫn y nguyên. Tâm Thê 
2 Trí tuệ trong sáng: Bản Thể của Bản giác (Giác, Tầm...). 

3 Hoạt dụng siêu việt: Diệu Dụng của Bản giác (Giác, Tâm... ). 
4 Pháp: Pháp tại đây là chỉ Chân như và giáo pháp xuất từ Chân như. 
5 Thức hòa hiệp: Thức A-lại-da (pháp tịnh và nhiễm). 


6 Tâm liên tục: Pháp nhiễm của A-lại-da (chính là Ý và Ý thức sẽ nói 
ở đoạn sau). 


Khởi tín Đại thừa Ma 


thanh tịnh của chúng sinh cũng tương tự như thế, vì vô 
minh mà tâm động (động cái Dụng của Tâm). Nhưng 
Tâm Thẻ thì không biến động: tâm động này với vô 
minh vốn không hình tướng (Vô ngã) và không biệt 
lập (cùng khởi); nên khi vô minh hủy diệt thì 7ám liên 
fục (tâm động, nhiễm pháp) diệt, chứ Tâm Thẻ bất diệt. 

- Hoạt dụng siêu việt chính là nương ở Trí fuệ 
(rong sáng mà hoạt hiện mọi sự siêu việt tối diệu. Đó 
là vô lượng công đức, thường hăng bất diệt. Tùy theo 
căn cơ của chúng sinh mà /hích ứng tự nhiên, biểu hiện 
đủ mọi dạng thức làm cho aI cũng được lợi ích. 

° GIẢI: 

I- Đoạn này là nói trạng thái hoàn tịnh (Như Lai 
xuất triền), tức kết quả hội nhập Bản giác vốn có của 
mọi chúng sinh. Như trước đã đề cập, bản thân A-lại-da là 
dung chứa cả pháp tịnh lẫn pháp nhiễm; trong dòng 
sinh tử, nhờ Bản giác huân tập bên trong mà đưa đến 
kết quả Thi giác, chuyển nhiễm thành tịnh để hội 
nhập Bản giác. Hội nhập Bản giác chính là làm hiển 
lộ nội dung: 7ïí tuệ trong sáng (Thể) và Hoạt dụng 


siêu việt (Dụng). 


74 Khởi tín Đại thừa 


2- Kết quả ?rí tuệ trong sáng là nương nhờ sự huân 
tập bên trong (nội huân) của Chân như (Chân Tâm) và 
huân tập bên ngoài (ngoại huân) của giáo pháp. Qua 
tiến trình tu tập / guán ở hàng 7am hiện, khi bước 
lên hàng 7p địa mới chính thức íu hành như thát. 
Tại đây, hành giả rực quản Chân Tâm (Chân như), cứ 
đoạn một phần vô minh là chứng một phần Chân như 
(Pháp thân). Và, khi thực hiện pháp tu rốt ráo, chứng 
quả Bá đja thì thâm chứng Chân như, hành giả đoạn 
trừ dần dần A-lại-da (Thức hòa hiệp), và hủy diệt các 
pháp nhiễm của A-lại-da (Tâm liên tục), bấy giờ Chân 
Tâm ra khỏi mọi ô nhiễm, Pháp thân hiển lộ, Bản Thể 
của G¡áec hoàn toàn trong sáng (Trí tuệ trong sáng). 

3- Sợ rằng thính giả sẽ hoài nghi cho rằng Khởi Tín 
chủ trương đoạn kiến khi bảo hủy diệt A-lai-da và Tâm 
liên fục. Nói khác hơn, hủy diệt cái sinh diệt (tướng) 
thì cái bất sinh diệt (Thể) có hủy diệt hay không? -Đại 
lược, Luận chủ giải đáp rằng, nương vào Giác (Tâm 
Thể) mà có vô minh, Giác và vô minh (Bắt giác) là bất 
nhất bất dị, không tách rời nhau. Bá nhất bởi lẽ Giác 
là vô sinh diệt, vô minh là sinh diệt; Bá: đ¡ vì Bản Thể 


Khởi tín Đại thừa 75 


Giác và vô minh đồng đẳng là Tánh Vô ngã không tách 
rời nhau, vì cùng Nhất Thể Tánh Vô ngã và hiện hữu 
đồng thời (vô thi). Chính ý nghĩa này, nên mới nói: Có 
thể và không thể hủy diệt vô minh. Tức là, hủy điệt là 
hủy diệt cái tưởng sinh điệt của vô minh, không thê 
hủy diệt là vì Bản Thể vô minh là Vô ngã, đồng đăng 
với Giác. 

Tóm lại, hủy diệt tại đây là hủy diệt cái vọng tâm 
sinh diệt, khi vọng tâm vắng mặt chính là thời điểm hội 
nhập Tâm Thê (Như Lai tạng), và Tâm Thẻ (Pháp thân) 
hiển lộ trong sáng một cách trọn vẹn (Trí tuệ trong 
sảng). 

4- Hoạt dụng siêu việt chính là cái Diệu Dụng của 
Trí tuệ trong sáng hay Diệu Dụng của Như Lai tạng. 
Khi hội nhập Như Lai tạng tức hội nhập kho tàng vốn 
sẵn vô lượng công đức vô lậu. Công đức này thường 
hằng bất diệt và phát khởi thành những Nhân quả thiện 
thế gian và xuất thế gian, tùy theo căn cơ chúng sinh 
mà làm lợi ích cho tất cả, Phẩm Phổ Môn diễn tả ba 
mươi hai hóa thân của Bồ-tát Quán Âm, chính là cái 
Diệu Dụng bất tư nghị này đây. 


76 Khởi tín Đụi thừa 


5- Hai trạng thái 77 fuệ trong sáng và Hoạt dụng 
siêu việt chính là Bản Thê và Diệu Dụng của Bản giác 
(Chân Tâm) sau khi xuất triển (Như Lai xuất triền) do 
Thỉ giác sửa trị. 

3X & 


B.HIT.c.a,.,: Nói rõ thêm VỀ sự trong sáng của 
Giác trước và sau khi hoàn thiện Thỉ giác. 

ÖỒ ÂM: 

Phục thứ, Giác Thể Tướng giả, hữu tứ chủng 
đại nghĩa, dữ hư không đẳng, do như tịnh cảnh. 
Vân hà vi tứ? -Nhất giả, như thật Không cảnh, 
viễn ly nhất thiết tâm cảnh giới tướng, vô pháp khả 
hiện, phi giác chiếu nghĩa có. Nhị giả, Nhân huân 
tập cảnh, vị như thật Bắt không, nhất thiết thế gian 
cảnh giới tất ư trung hiện; bất xuất bất nhập, bất 
thất bất hoại, thường trụ Nhất Tâm, dĩ nhất thiết 
pháp, tức chân thật tánh cố; hựu nhất thiết nhiễm 
pháp sở bất năng nhiễm, trí Thể bất động, cụ túc vô 
lậu huân chúng sinh cố. Tam giả, Pháp xuất ly cảnh, 
vị Bất không pháp, xuất phiền não ngại trí ngại, ly 


Khởi tín Đại thừa M7 


hòa hiệp tướng, thuần tịnh mỉnh cố. Tứ giả, Duyên 
huân tập cảnh, vị y Pháp xuất Iy cỗ; biến chiếu chúng 
sinh chỉ tâm, linh tu thiện căn, tùy niệm thị hiện cố. 

° NGHĨA: 

Nói thêm, nội dung Bản Thể của Giác có bốn sự 
vĩ đại, đồng đăng như không gian và giống như đài 
gương sáng. Bốn sự vĩ đại ấy là gì? -Một là Đài gương 
Không như thật, tách rời tất cả mọi phân biệt (tâm- 
cảnh, ngã-ngã sở); vì tại đó hoàn toàn không hiện hữu 
bất cứ một pháp nào (Chân không), nghĩa là phi nhận 
thức, phi đối tượng. Hai là Đài gương Nhân huân tập 
cho chúng sinh, tức Bá không như thật (Có như thật); 
toàn thể các cảnh giới đều biêu hiện ở trong đó; không 
xuất ra, không nhập vào, không biến đổi, không hủy 
diệt; toàn là Tâm Thể đồng nhất và bất biến; vì tất cả 
pháp đều là Tâm Thẻ, và tất cả các pháp ô nhiễm không 
nhiễm được Tâm Thể, Giác bất động nên đầy đủ mọi 
công đức vô lậu làm Nhân tô tác động cho chúng sinh 
tu tập. Ba là Đài gương Tâm Thể siêu thoát (Pháp xuất 
ly cảnh), tức Bất không như thật, siêu thoát phiền não 
chướng và sở tri chướng. tách rời trạng huống hòa hợp 


78 Khởi tín Đụi thừa 


với các pháp nhiễm (A-lại-da), nên Tâm Thẻ thuần 
tịnh trong sáng. Bốn là Đài gương Duyên huân tập cho 
chúng sinh, tức 7m Thể siêu thoát nói trên, biểu hiện 
tùy Tâm mà soi chiếu cùng khắp cho 7m hức chúng 
sinh, làm duyên hỗ trợ cho chúng sinh tu hành. 

* GIẢI: 

Nội dung Bản giác (Giác) có bốn trạng thái như 
vừa đề cập trên, trạng thái nào cũng vĩ đại và trong 
sáng, hiện hữu khắp Pháp giới; chính ý nghĩa đó mới 
mệnh danh là /ứ đại và tứ cảnh. 

l- Đài gương Không như thát: Chỉ tự thần của 
Bản giác, Thể Bản giác là Không như thật tuyệt đối. 
Tại đây hoàn toàn tịch diệt, ly tứ cú, tuyệt bách phi, 
không có bất cứ một pháp nào hiện hữu. 

2- Đài gương Nhán huán tập: Chỉ Phật tảnh hay 
Như Lai tạng tiềm ấn trong tâm chúng sinh. Phật tánh 
này là Có như thật, ở hữu tình thì gọi là Phật tánh, ở vô 
tình thì gọi là Pháp tánh, là Nhân tố căn bản tác động 
bên trong giúp chúng sinh chán ghét sinh tử, ưa thích 
Niết-bàn. 

3- Đài gương Tâm Thể siêu thoát: Chỉ Bản giác 


Khởi tín Đại thừa W 


xuất triền (Như Lai xuất triền). Mọi phiền não chướng 
và sở tri chướng của A-lại-da đã được Thỉ giác sửa trị 
hoàn thiện rốt ráo, nên tánh Giác vốn sẵn (Bản giác) 
bừng sáng như xưa (Trí tịnh tướng). 

4- Đài gương Duyên huán tập: Chỉ Diệu Dụng 
của Bản giác sau khi xuất triền, Diệu Dụng này chính 
là Hoạt dụng siêu việt đã nói ở phần (TT cg. .). 
Sau khi đã hoàn toàn giác ngộ, Diệu Dụng tánh Giác 
này tùy tâm chúng sinh mà biểu hiện cùng khắp, làm 
trợ duyên giúp chúng sinh tu tập giải thoát (Như trường 
hợp ứng hiện 32 thân tướng của Bồ-tát Quán Âm đã 
nói ở trước). 

Tóm lại, đài gương một và hai, trước hay sau khi 
Thi giác đều bất biến. Đài gương ba và bốn, sau khi 
hoàn thiện Thỉ giác mới có. Và, sự khác nhau giữa 
bốn trạng thái này là: Đài gương một và đài gương 
hai khác nhau ở ý nghĩa Không và Bát không (Chân 
không và Diệu hữu). Đài gương một và ba khắc nhau 
ở ý nghĩa vốn có trong tự tâm và mới xuất triển. Đài 
gương một và bốn khác nhau ở nghĩa Phi Giác chiếu 
và Giác chiếu (Giác chiếu là tác động, trợ duyên cho 


S0 Khởi tín Đụi thừa 


chúng sinh tu tập). Đài gương hai và bốn khác nhau ở 
ý nghĩa huán tập bên trong và huán tập bên ngoài (nội 
huân và ngoại huân). 

&-%*s& 


B.HI.1.c'.a, - Nói về Bắt giác. 

ẨÖỒ ÂM: 

Sở ngôn Bắt giác nghĩa giả, vị bất như thật 
tri Chân như pháp nhất cố, Bắt giác tâm khởi, nhỉ 
hữu kỳ niệm. Niệm vô tự tướng, bất ly Bản giác. Do 
như mê nhân, y phương cô mê; nhược ly ư phương, 
tắc vô hữu mê. Chúng sinh diệc nhĩ, y Giác có mê; 
nhược ly Giác tánh, tắc vô Bắt giác. Dĩ hữu Bắt giác 
vọng tưởng tâm có, năng tri danh nghĩa, vị thuyết 
Chân Giác. Nhược ly Bắt giác chỉ tâm, tắc vô Chân 
Giác tự tướng khả thuyết. 

Phục thứ, y Bất giác có sinh tam chủng tướng, 
dữ bỉ Bất giác tương ưng bất ly. Vân hà vi tam? 
-Nhất giả, Vô minh nghiệp tướng, dĩ y Bất giác 
có tâm động, thuyết danh vi Nghiệp; Giác tức 
bất động, động tức hữu khổ, Quả bắt ly Nhân cố. 


Khởi tín Đụi thừa S1 


Nhị giả, Năng kiến tướng, dĩ y động có Năng kiến, 
bất động tắc vô kiến. Tam giả, Cảnh giới tướng, dĩ 
y Năng kiến có, Cảnh giới vọng hiện, ly kiến tắc vô 
cảnh giới. 

Dĩ hữu Cảnh giới duyên cố, phục sinh lục chủng 
tướng. Vân hà vi lục? -Nhất giả, Trí tướng, y ư cảnh 
giới, tâm khởi phân biệt, ái dữ bất ái có. Nhị giả, 
Tương tục tướng, y ư trí cố, sinh kỳ khổ lạc, giác tâm 
khởi niệm, tương ưng bất đoạn có. Tam giả, Chấp 
thủ tướng, y ư tương tục, duyên niệm cảnh giới, 
trụ trì khổ lạc, tâm khởi trước có. Tứ giả, Kế danh 
tự tướng, y ư vọng chấp, phân biệt giả danh ngôn 
tướng có. Ngũ giả, Khởi nghiệp tướng, y ư danh tự, 
tầm danh thủ trước, tạo chủng chủng nghiệp cố. 
Lục giả, Nghiệp hệ khổ tướng, dĩ y nghiệp thọ báo, 
bất tự tại có. 

Đương trỉ vô mỉnh năng sinh nhất thiết nhiễm 
pháp; dĩ nhất thiết nhiễm pháp giai thị Bất giác 
tướng cố. 

° NGHĨA: 

Được gọi Bắt giác là không biết đúng như thật về 


82 Khởi tín Đại thừa 


Chân như đồng nhất. Do Bắt giác này mà có phân biệt; 
vì vậy, phân biệt ấy không phải biệt lập, không phải 
tách rời Bản giác. Tương tự như người lạc đường, vì 
có phương hướng mới có sự lạc đường, nếu không có 
phương hướng thì không có sự lạc đường. Chúng sinh 
cũng vậy, do Giác mà có Bất giác; nếu không có Giác 
thì không có Bắt giác. Do sự phân biệt của Bất giác, nó 
có khả năng biết được danh từ, ý nghĩa, nên được nói 
về Giác (Chân Giác). Nếu không có sự phân biệt của 
Bắt giác thì cũng không có cái Giác để có thể nói đến. 

Thêm nữa, do Bất giác mà sinh khởi ba trạng thái 
không tách rời nó. Ba trạng thái nào? -Một là Năng 
động, vì nương vào Bất giác nên vọng động và gọi là 
Nghiệp, Các thì không vọng động, vọng động là khổ 
đau vì kết quả không rời nguyên nhân. Hai là, Năng 
kiến, do vọng động chuyển thành Nhận thức, không 
vọng động thì không có nhận thức. Ba là Năng hiện, do 
nhận thức hình thành Đối cảnh, tách rời nhận thức thì 
không có đối cảnh. 

Rồi do Đối cảnh mà phát sinh sáu trạng thái nữa. 
Sáu trạng thái nào? -Một là Phán biệt, do dựa vào đôi 


Khởi tín Đụi thừa 83 


cảnh mà phân biệt cái dễ yêu dễ ghét. Hai là Lên fục, 
do phân biệt mà sinh khởi khổ vui làm cho cảm giác 
liên tục. Ba là Chấp ¿, do sự liên tục mà bám níu đối 
cảnh, khô vui giữ mãi trong lòng. Bốn là Chấp ngôn 
ngữ, do sự chấp thủ hình thành ngôn ngữ. Năm là Động 
fác, do ngôn ngữ mà tạo ra đủ thứ hành vi. Sáu là Khổ 
ấau, do hành vi buộc phải nhận lây hậu quả, không còn 
tự đo. 

Cần phải nhận thức rằng, Bắt giác là đầu mối phát 
sinh mọi sự ô nhiễm; bởi vì mọi sự ô nhiễm là biểu thị 
của Bất giác. 

° GIẢI: 

Tổng quát, đoạn này nói về sự sinh khởi của Bất 
giác (vô minh). Theo Khởi Tín, Bất giác nương vào 
Giác (Như Lai tạng) mà sinh khởi; ngược lại, Giác 
cũng nương vào Bất giác mà có. Nội dung này có ba 
phần: 

- Phần một: “Được gọi Bắt giác... đến... có thể 
nói đến ” là phần nói về uyên nguyên sinh khởi Bất 
giác. Theo Luận chủ, Bất giác là nương vào Giác mà 
hiện hữu, và Giác cũng nương vào Bất giác mà có. 


84 Khởi tín Đại thừa 


Lý do Bất giác hiện hữu là không biết đúng như thật 
Chân như đồng nhất, chính trạng thái Bất giác này mà 
hiện hữu sự phân biệt (niệm). 

Như thế, phân biệt chính là Bắt giác, chính là tâm 
động, và vô phán biệt là Giác, là Tám thanh tịnh. Đây 
là định đề của giáo nghĩa Kzởi Tín, từ định đề này Khởi 
Tin thuyết minh về sự tương quan giữa Ä⁄ và Ngô, 
giữa Phát và Chúng sinh mà trước đó chưa có trường 
phái nào giải thích rốt ráo. 

Theo định đề này, sở dĩ Bất giác hiện hữu là do 
không biết Chân như đồng nhất, đây là trạng huỗng 
tâm động. Tuy nhiên, cái được gọi là tâm động vôn 
không có Thực Thẻ, vốn không phải là cái biệt lập tách 
rời Bản giác mà hiện hữu. Tương tự như mặt trời mọc 
ở hướng Đông, vì có hướng Đông mà lại đi theo hướng 
khác nên lạc đường, nếu hướng Đông không có thì sẽ 
không có vấn đề lạc đường. Cũng thế, chúng sinh vốn 
là Giác mà không /hích ứng với Giác, trạng huông đó 
là Bất giác. 

- Phân hai: “Thêm nữa... đến... không có đối 


cảnh ” là nói về ba tế thuộc Chi mạt vô minh. Ba tướng 


Khởi tín Đại thừa S5 


tế này là trạng huống vô minh sinh khởi từ Bất giác, 
chúng cực kỳ vi tế ở trong trạng thái tiềm năng, bởi ý 
nghĩa đó mà gọi là tế. Tướng thứ nhất là Năng động, 
Năng động là đặc tính của Bất giác (phân biệt), là trớng 
tối sơ của tâm động. Tướng Năng động này được gọi 
là Nghiệp, và khi đã có Nghiệp thì hắn nhiên có khô 
đau, vì Quả luôn gắn liền với Nhân. Phật giáo cho rằng 
sinh tử khô đau là do tạo Nghiệp, với Khởi Tín, Nghiệp 
chính là cái Năng động tôi sơ này đây. Nếu lìa động 
niệm là chấm dứt sinh tử. Tướng thứ hai là Năng kiễn. 
Bởi do Năng động (phân biệt) nên hiện hữu chủ thể 
và đối tượng đối đãi nhau, chủ thê phân biệt chính là 
Năng kiến, và đối tượng bị phân biệt chính là tướng 
thứ ba Năng biện. Thế là, từ tướng Năng động tách 
đôi thành ba tướng, cả ba tướng này là hành tướng của 
động niệm tối sơ của Bất giác (phân biệt), tất cả đều 
diễn biến trong nội tâm của chúng sinh, tức ở trạng thái 
tiềm năng. 

- Phân ba: “Rồi do đối cảnh... đến hết” là nói 
về sáu tướng thô biêu hiện trên mặt hiện tượng, tức 
những phân biệt hiện rõ nét trong cảnh giới hiện thực. 


S6 Khởi tín Đụi thừa 


Đầu mối của sáu tướng thô bắt nguôn từ tướng Năng 
hiện, do tướng Năng hiện làm duyên để hiện hữu tướng 
Phán biết, trạng thái phân biệt chính là nội dung hiện 
hữu năng-sở đối đãi, vì có đối đãi mà hiện hữu tâm lý 
yêu ghét đối nghịch. Tâm lý này diễn tiến không ngừng 
để hiện hữu tướng //êø fc. Nội dung Liên tục là hiện 
tượng tâm lý mãi bám níu những đối cảnh vui buồn 
trong lòng, đó là sự hiện hữu tướng Chấp hủ. Từ Chấp 
thủ đối cảnh để hiện hữu Chấp thủ ngôn ngữ, danh 
xưng; do đây mà sinh khởi đủ mọi tướng Đồng fác mà 
cụ thể là miệng nói, thân làm. Ba nghiệp đã hiện hữu 
thì hắn nhiên sẽ thọ lĩnh kết quả tướng Khổ đau trong 
sinh tử luân hồi, mất hết tự do. 

- Tổng quát để nói, trong bø /ế, sáu thồ, thì tướng 
Chấp thủ và tướng Chấp ngôn ngữ thuộc chấp ngã phân 
biệt; tướng Phân biệt và tướng Liên tục thuộc chấp 
pháp phân biệt; tướng Năng kiến, Năng hiện thuộc câu 
sinh gồm cả chấp pháp và chấp ngã. 

- Nếu phối kiểm với tiến trình tu tập bốn giai đoạn 
từ Phàm đến Thánh đã nói ở phần trước, thì ba ứé, sáu 
hô tương ứng như sau: 


Khởi tín Đại thừa S7 


+ Hai tướng fhô năm và sáu là đối tượng giác phá 
của hàng phàm phu. 

+ Hai tướng /hô ba và bốn là đôi tượng giác phá 
của Bồ-tát sơ phát tâm. 

+ Hai tướng /hô một và hai, tướng tế hai và tế ba 
là đối tượng giác phá của Bồ-tát Pháp thân. 

+ Tướng (ế một tức tướng Năng động là đối tượng 
giác phá của Bồ-tát địa tận. 

- Nếu phối kiểm với thuyết Nghiệp cảm Duyên 
khởi thì bôn tướng thô đầu thuộc Hoặc, tướng /hồ thứ 
năm thuộc Nghiệp và tướng fhô sau cùng thuộc Khổ. 
Qua đây, cho chúng ta thấy rõ rằng, thuyết này chỉ mới 
giải thích được nguyên nhân trên mặt nổi của sinh tử 
luân hồi mà thôi. Với giáo nghĩa Khởi Tín, qua ba tế, 
sảu thô đã giải thích hoàn hảo ngọn nguồn của sinh tử. 
Cái uyên nguyên của sinh tử chính là cái động niệm tối 
sơ không biết như thật về Chân như, trạng huống này 
được gọi là Nghiệp tướng hay Sinh tướng vô mình. Do 
vậy, vấn đề được đặt ra cho bậc ứ hành như thật là 
điệt niệm. Vô niệm chính là cánh cửa đi vào cảnh Phật 
thiên thu, và cũng chính thế nên câu đúc kết đoạn này 


S8 Khởi tín Đụi thừa 


bảo rằng, tất cả pháp ô nhiễm đều là tướng của Bắt giác 
(Niệm, Phân biệt), nhằm thức tỉnh hành giả diệt niệm 
để trở về suôi nguồn vô niệm, vốn là cô hương xưa nay 
của mọi hành giả, mọi chúng sinh. 

3% s& 


[271/170 5Ó TT. Đối quản Giác với Bất giác. 

ÖỒ ÂM: 

Phục thứ, Giác dữ Bất giác hữu nhị chủng 
tướng. Vân hà vi nhị? -Nhất giả Đồng tướng, nhị 
giả Dị tướng. 

Đồng tướng giả, thí như chủng chủng ngõa 
khí, giai đồng vi trần tánh tướng. Như thị vô lậu vô 
minh, chủng chủng Nghiệp huyễn, giai đồng Chân 
như tánh tướng. Thị cố Tu-đa-la trung, y ư thử 
nghĩa, thuyết nhất thiết chúng sinh, bốn lai thường 
trụ, nhập ư Niết-bàn. Bồ-đề chi pháp, phi khả tu 
tướng, phi khả tác tướng, tất cánh vô đắc, diệc vô 
sắc tướng khả kiến. Nhi hữu kiến sắc tướng giả, duy 
thị tùy nhiễm Nghiệp huyễn sở tác, phi thị trí sắc 
bất không chỉ tánh, dĩ trí tướng vô khả kiến cố. 


Khởi tín Đụi thừa s9 


DỊ tướng giả, như chủng chúng ngốõa khí, các 
các bất đồng. Như thị vô lậu vô minh, tùy nhiễm 
huyễn sai biệt, tánh nhiễm huyễn sai biệt có. 

° NGHĨA: 

Thêm nữa, giữa Giác và Bất giác có hai sắc thái, 
đó là Đồng nhất và Dị biệt. 

Đồng nhất: Như mọi thứ đồ gốm đều là tánh 
tướng của đất mịn; tương tự, Giác và Bắt giác cũng 
như mọi huyễn dụng của chúng đều là Tánh Tướng 
của Chân như (đều là Chân như). Chính do ý nghĩa này 
nên trong Khế kinh bảo rằng, tất cả chúng sinh xưa nay 
vẫn thường trú trong Niết-bàn Bỏ-đề. Niết-bàn Bồ-đề 
chăng phải là cái do sửa chữa mà có, chắng phải là cái 
do xây dựng mà có; tuyệt đối không thê nắm bắt được 
và cũng chăng có cái sắc tướng để thấy được. Sở dĩ 
thấy có sắc tướng, đó là huyễn dụng của Phật-đà biểu 
hiện theo huyễn Nghiệp của chúng sinh, chứ không 
phải sắc tướng đúng sự thật của Tuệ giác, vì sắc tướng 
của Tuệ giác thì không thể thấy được. 

Dị biệt: Như mọi thứ đồ gốm không có cái nào 
giống cái nào; tương tự, Giác và Bắt giác, huyền dụng 


90 Khởi tín Đụi thừa 


của chúng sai khác nhau, vì sai khác là đặc tính của 
huyễn dụng. 

° GIẢI: 

I- Ở đoạn trước, Luận chủ đã giải thích, do nương 
Như Lai tạng mà có tâm sinh diệt. Và, vì cái bất sinh 
diệt hòa hợp với cái sinh diệt nên có Thức A-lại-da. 
Vẫn đề bắt sinh diệt và sinh diệt đã thuyết minh xong; 
đến đây, Luận Chủ thuyết minh cái sinh diệt ấy chính 
là cái bất sinh diệt bằng cách khảo sát hai phương diện 
Đồng-Dị giữa Giác và Bất giác. Qua khảo sát này, đã 
biểu thị sự tương thông giữa Giác và Bất giác hay giữa 
Phật và Chúng sinh, nhằm xiễển dương giáo nghĩa Như 
Lai tạng Duyên khởi, giáo nghĩa chủ trương tánh Phật 
vốn sẵn trong cái tâm mê muội của chúng sinh. 

Để thính chúng dễ nhận chân sự Đồng-Dj giữa 
Giác và Bắt giác, Luận chủ đã mượn các thứ đồ gốm 
để lý giải. Đứng trên mặt tánh để khảo sát, thì mọi đồ 
gốm đều xuất phát từ đất mịn, nghĩa là đồng Nhất Thể. 
Nhưng khảo sát theo mặt tướng thì mỗi đồ gồm hoàn 
toàn sai khác nhau. Tương tự, bản thân của Giác và 
Bất giác cũng như thế; khi xét trên mặt tánh thì đồng 


Khởi tín Đụi thừa ] 


Nhất Thê Chân như, còn khi xét trên mặt tướng (huyễn 
dụng) thì lại sai khác nhau. Do đồng Nhất Thể Chân 
như như thế, nên các kinh luận thường nói: “Tá cả chúng 
sinh xưa nay vốn thường trú trong Niễt-bàn Bồ-đề” hay 
“Tâm, Phát, Chúng sinh, tam vô sai biệt ”. 

2- Tại đây, Luận chủ nhân mạnh Thực Thể Niết- 
bàn Bồ-đề là thực tại hiện hữu vô thi vô chung. Nó vốn 
như thế, nên không phải do tu sửa mà có hay do xây 
dựng mà thành; vì vậy, nó nằm ngoài phạm trù của ý 
niệm tướng ngã; chính thế, không thể thấy sắc tướng 
và năm bắt được. 

3- Nơi đây, cần nhận thức rõ từ Nghiệp huyễn 
trong câu: “Nw thị vô lậu vô mình, chủng chủng 
Nghiệp huyễn...”. Như thể, Nghiệp là gọi chung cả 
Nghiệp vô lậu và Nghiệp hữu lậu. Nghiệp vô lậu tức 
Nhân quả thiện xuất thế gian và thế gian phát khởi từ 
Như Lai tạng như đã đề cập ở mục Chủ thuyết; và, 
đây là Nghiệp dụng bất tư nghị của Bản giác. Nghiệp 
hữu lậu là Nhân quả được phát xuất từ Thức A-lại-da 
mà nguyên nhân tối sơ là sinh tướng vô minh (Nghiệp 
tướng). Đây là Nghiệp lực từ ba ¿ể, sáu thô của Bất 


92 Khởi tín Đại thừa 
giác đã nói ở trước. Như thế, sự sai khác giữa Giác và 
Bắt giác chính là sự sai khác trên mặt Tướng và Dụng 
này đây. Và, khi đứng trên mặt tuyệt đối (Tánh) để xét, 
dù là Nghiệp vô lậu vẫn là huyễn, vì có tướng, có sinh 
diệt. Thế là, dù tịnh hay nhiễm, Niết-bàn hay sinh tử 
khi xét về hoạt dụng (Nghiệp dụng) đều là huyễn cả. 
Trên ý nghĩa này nên các kinh thường dạy: “Sïnh fứ 
và Niết-bàn đếu là mộng huyễn ”. Tuy thễ, Nghiệp vô 
lậu dù có sinh diệt nhưng không đoạn diệt; ngược lại, 
Nghiệp hữu lậu thì có đoạn diệt. Đây là điểm tế nhị, 
lắc léo mà người học cần ghi nhận minh bạch. Thêm 
nữa, khi nói Nghiệp vô lậu có sinh diệt là phương tiện 
để nói cho chúng ta, những kẻ chưa giác ngộ; chứ dưới 
nhãn quan của bậc giác ngộ thì Thể-Tướng-Dụng của 
Như Lai tạng là đồng Nhất Thẻ, bất sinh diệt. 

4- Trong giáo nghĩa Khởi Tín, đây là đoạn rất quan 
trọng, đoạn giải thích vấn đề tương quan giữa tịnh- 
nhiễm, giữa Phật và chúng sinh, để hiển thị giáo nghĩa 
Như Lai tạng Duyên khởi. Tức giáo nghĩa chủ trương 
mọi pháp tịnh nhiễm đều xuất phát từ Như Lai tạng và 
đồng Nhất Thể Chân như. Nói cách khác, giáo nghĩa 


Khởi tín Đụi thừa g5 


Khởi Tín là giáo nghĩa chủ trương: “Nhất thiết chúng 
sinh giai hữu Phát tảnh”. Và, qua nội dung đoạn này, 
Luận chủ cũng đã lý giải: Tại sao chúng sinh chỉ có 
Pháp thân (Phật tánh, Như Lai tạng) mà không có Báo 
thân và Hóa thân! 

%6 


PhlÌT- 15V 057 Nói yếu tổ sinh điệt (Có 2 tiêu ý): 
B.HITc.a,- Nói yếu tố làm cho ô nhiễm (Bất giác). 
® AM: 

Phục thứ, sinh diệt nhân duyên giả, sở vị chúng 
sinh y Tâm, Ý, Ý thức chuyển có. Thử nghĩa vần 
hà? -Dĩ y A-lại-da thức, thuyết hữu vô minh, Bất 
giác nhỉ khởi, Năng kiến, Năng hiện, Năng thủ cảnh 
giới, Khởi niệm tương tục, cố thuyết vi Ý. 

Thử Ý phục hữu ngũ chủng danh. Vân hà vi 
ngũ? -Nhất giả danh vi Nghiệp thức, vị vô minh lực 
Bắt giác tâm động có. Nhị giả danh vi Chuyền thức, 
y ư động tâm Năng kiến tướng cố. Tam giả danh vi 
Hiện thức, sở vị năng hiện nhất thiết cảnh giới; do 
như minh cảnh hiện ư sắc tượng; Hiện thức diệc 


94 Khởi tín Đại thừa 
nhĩ, tùy kỳ ngũ trần, đối chí tức hiện, vô hữu tiền 
hậu, dĩ nhất thiết thời nhậm vận nhi khởi, thường 
tại tiền có. Tứ giả danh vi Trí thức, vị phân biệt 
nhiễm-tịnh pháp cố. Ngũ giả danh vi Tương tục 
thức, dĩ niệm tương ưng bất đoạn cố; trụ trì quá 
khứ vô lượng thế đắng thiện ác chỉ Nghiệp, linh bất 
thất cố; phục năng thành thục hiện tại, vị lai khổ lạc 
đẳng báo, vô sai vi cố; năng linh hiện tại dĩ kinh chỉ 
sự, hốt nhiên nhỉ niệm vị lai chỉ sự, bất giác vọng lự. 
Thị cố, tam giới hư ngụy, duy tâm sở tác, ly tâm tắc 
vô lục trần cảnh giới. Thử nghĩa vân hà? -Dĩ nhất 
thiết pháp, giai tùng tâm khởi, vọng niệm nhỉ sinh. 
Nhất thiết phân biệt tức phân biệt tự tâm. Tâm bất 
kiến tâm, vô tướng khả đắc. Đương tri thế gian nhất 
thiết cảnh giới, giai y chúng sinh vô minh vọng tâm, 
nhi đắc trụ trì. Thị có, nhất thiết pháp, như cảnh 
trung tượng, vô thể khả đắc, duy tâm hư vọng; dĩ 
tâm sinh tắc chủng chủng pháp sinh, tâm diệt tắc 
chủng chủng pháp diệt có. 

Phục thứ, ngôn Ý thức giả, tức thử Tương 
tục thức, y chư phàm phu thủ trước chuyển thâm, 


Khởi tín Đại thừa 95 


kế ngã, ngã sở, chủng chủng vọng chấp, tùy sự phan 
duyên, phân biệt lục trần, danh vi Ý thức; diệc 
danh Phân ly thức, hựu phục thuyết danh Phân biệt 
sự thức. Thử thức y kiến-ái phiền não tăng trưởng 
nghĩa có. 

° NGHĨA: 

Lại nữa, yếu tô sinh diệt là do Tâm của chúng 
ta mà chuyển ra Ý và Ý thức. Ý nghĩa này thế nào? 
-Nghĩa là, do A-lại-da mà có Bất giác (vô minh), Năng 
kiến, Năng hiện, Cố thủ đối cảnh, Phân biệt liên tục, 
như vậy gọi là Ý. 

Ý có năm tên. Năm tên ấy là gi? -Một là Nghiệp 
thức, tức sự kiện tâm động do Bắt giác. Hai là Chuyển 
thức, tức sự Năng kiến do tâm động. Ba là Hiện thức, 
tức đôi cảnh do Năng kiến hình thành; tương tự như 
gương sáng hiện ra các hình ảnh; Hiện thức cũng vậy, 
năm đối cảnh (năm trần) đối diện là biểu hiện, không 
có trước sau, vì Hiện thức lúc nào cũng tự chuyền động 
liên tục. Bốn là Phân biệt thức, tức phân biệt cái đáng 
yêu đáng ghét. Năm là Tương tục thức, tức phần biệt 
liên tục; chính sự phân biệt này duy trì những hành vi 


96 Khởi tín Đụi thừa 


thiện ác quá khứ làm cho không mắt đi; đồng thời, làm 
thành thục không sai lệch những Quả báo vui khổ trong 
hiện tại và vị lai. Và, ngay trong hiện tại, chính Tương 
tục thức làm cho những gì đã qua bỗng nhiên nhớ lại, 
những gì chưa đến đột nhiên nghĩ ra. Do vậy mà ba cõi 
là hư dối, do tâm mà chuyên biến, tách rời tâm thì sáu 
cảnh (sáu trần) cũng không. Ý nghĩa này thế nào? -Vì 
hết thảy các pháp toàn do 7n /hức chuyển biến, do 
phân biệt mà hình thành. Do vậy, mọi sự phân biệt chỉ 
là tự phân biệt lây tâm mình. Nhưng tâm không phải là 
sự phân biệt như vậy, không phải là đối tượng để thủ 
đắc. Cần nhận thức rằng, hết thảy các pháp thuộc lĩnh 
vực chúng sinh toàn do Bất giác của chúng sinh mà 
hiện hữu. Cho nên hết thảy các pháp ấy như bóng trong 
gương, không có Thực Thẻ chỉ do tâm mà vọng hiện. 
Do vậy, hễ tâm sinh thì các pháp sinh, tâm ngừng thì 
các pháp ngừng. 

Bây giờ nói đến Ý /bức, thì chính là Tương tục 
fhức nói trên, mà hạng phàm phu cô chấp ngày càng 
sâu nặng, chấp tự ngã, chấp ngã sở, chấp đủ mọi cách, 
chấp lấy mọi sự, bủa rộng khắp cả sáu thứ đối cảnh, 


Khởi tín Đại thừa g7 


nên có tên là Ý 7c, cũng có tên là Phân ly thức, lại có 
tên là Phân biệt sự thức. Thức này nương vào ngã kiến, 
ngã ái mà tăng trưởng. 

° GIẢI: 

I- Khi nói về yếu tố (nhân duyên) sinh diệt tức 
xác định hiện tượng sinh diệt lấy gì làm Nhân, lấy gì 
làm Duyên; và, khi khảo sát hiện tượng sinh diệt thì có 
hai mặt (chiều). Đoạn này là thuyết minh hiện tượng 
sinh diệt theo chiều lưu chuyển, gọi là Vô minh lưu, 
tức đi từ sinh đến điệt. Đoạn tiếp theo sẽ trình bày hiện 
tượng sinh diệt theo chiều hoàn diệt, gọi là Hoàn tịnh 
hưu, tức đi ngược từ điệt đến sinh. 

Mở đầu phần thuyết minh về hiện tượng sinh diệt 
theo chiều lưu chuyên, Luận chủ giải thích rằng, do 
nương nơi Tâm mà chuyên ra Ý và Ý thức. Tâm ở đây 
có hai nghĩa: 

- Thứ nhất, Tâm chính là Như Lai tạng (Chân 
Tâm) mà Luận chủ đã nói ở phần mặt sinh diệt của 
tâm ở trước (tâm sinh diệt giả, y Như Lai tạng cô hữu 
sinh điệt tâm). Theo nghĩa này, hiện tượng sinh diệt tối 
sơ là lây Như Lai tạng (Giác) làm Nhân và lẫy vô minh 


98 Khởi tín Đụi thừa 


(Bắt giác) làm Duyên mà sinh khởi bz ¿ể, sáu thô (chín 
trạng thái Bất giác). 

- lim hai, tâm chính là Thức A-lại-da (tâm thức, 
vọng tâm); với nghĩa này, hiện tượng sinh diệt tối sơ là 
lấy A-lại-da làm Nhân và lấy ba tế làm Duyên (ở trạng 
thái tiềm năng) mà sinh khởi sáu thô (ở hiện thực). 

Qua hai nghĩa trên, nghĩa thứ nhất là đứng trên 
mặt Tánh để thuyết minh, nghĩa thứ hai là đứng trên 
mặt Tướng đề thuyết minh; và, tại đây một lần nữa, 
Luận chủ lại tiếp tục giải thích sự tương quan giữa Ä⁄ê 
và Ngó. 

2- Phần Bắt giác ở trước, Luận chủ đã phân tích 
nội dung Öðấr giác (vô minh) có ba fế, sáu thô. Căn bản 
vô mỉnh là không biết đúng về Chân như đồng nhất; bz 
tế, su thô là thuộc Chỉ mạt vô minh. Đến đây, Luận 
chủ lại tóm lược ba fế và hai thô đầu thuộc phạm vi 
hoạt động của Ty qua năm tên gọI, bốn tướng thô côn 
lại thuộc phạm vi hoạt động của Y thức qua ba tên gọi. 
Nếu đối chiếu với giáo nghĩa Duy thức thì Thức Ä⁄4/- 
na tương đương với Ý, còn sáu fhc thì bao hàm trong 
Ý thức. Như thế, theo luận này, sự hoạt động (sinh diệt) 


Khởi tín Đụi thừa g9 


của tâm lý chúng sinh gồm ba rung khu là Tâm, Ý và 
Ý thức, diễn tiễn từ mặt Tánh ra mặt Tướng hay từ mặt 
tiềm năng ra mặt hiện thực. Trong ba trung khu này, 
Tâm là trung khu căn nguyên, Ý là trung khu khởi hoặc 
và Ý thức là trung khu tạo Nghiệp. 

3- Đại lược để nói, nội dung đoạn này trình bày 
ba điểm: 

- Điểm thứ nhất: Tù “Nghĩa là, do A-lại-da mà 
có... đến... sáu cảnh cũng không” là thuyết minh yếu 
tố sinh diệt ở trạng thái tiềm năng (sinh hoạt của Ý); 
nói cách khác, Luận chủ nêu lên tiến trình ô nhiễm sâu 
kín của vọng tâm (nội dung của hoặc). Như chúng ta đã 
biết, tiền trình của hiện tượng sinh diệt khởi sinh từ cái 
động tâm tôi sơ (Năng động), tại đây được mệnh danh 
là Nghiệp thức, Nghiệp thức chính là bản thân của Ý. 
Tâm động tức nội dung hiện hữu của năng-sở, CJuyển 
thức chính là Năng kiến, là sự nhận thức của Ý, Hiện 
thức chính là Năng hiện, là đỗi tượng nhận thức của Ý. 
Do hiện hữu năng-sở đối đãi mà hiện hữu sự phân biệt 
cái đáng yêu đáng ghét, tức hiện hữu Phán biệt thức. 
Nhưng phân biệt không phải khởi lên một vài lần rồi 


100 Khởi tín Đụi thừa 


ngưng nghỉ, vì ở chúng sinh thì tâm động liên tục nên 
Thức Phân biệt hoạt động liên tục, sự phân biệt liên tục 
không dứt này chính là Tương tục thức. Tương tục thức 
không tách rời Nghiệp thức (động tâm) nên Tương tục 
thức hoạt động không ngừng, do đây mà ba hiện tượng 
tâm lý cụ thể hiện khởi trên tâm thức con người: 

+ Duy trì các hành vi thiện ác có từ nhiều đời quá 
khứ làm cho không mất đi. 

+ Làm thành thục không sai lệch những Quả báo 
vui khổ trong hiện tại và vị lai. 

+ Bỗng nhiên làm nhớ lại những gì đã qua và nghĩ 
ra những øì chưa đến. 

Qua ý nghĩa trên, tiến trình yếu tô sinh diệt trong 
nội tâm chúng sinh chỉ là những hiện tượng hư cẫu mà 
đầu mối là “nhất niệm vọng động tồi sơ”. Nếu nhất 
niệm tối sơ ấy không có thì sáu trần cũng không. 

- Điểm thứ hai: Tù “Vì hết thảy các pháp... đến... 
tâm ngừng thì các pháp cũng ngừng” là giải thích vì 
sao có hiện tượng sinh diệt hay vì sao có các pháp sai 
biệt. Theo Khởi Tín, xét từ uyên nguyên (Bản Thê), hết 
thảy các pháp dây khởi từ Như Lai tạng hay từ Chân Tâm. 


Khởi tín Đụi thừa 101 


Chân Tâm vốn vô sinh diệt, chỉ vì do “nhất niệm vô 
mình tối sơ ” mà hiện hữu các pháp ô nhiễm hư đối của 
ba cõi, hòa hợp với Chân Tâm. Đây là cơ sở để Khởi 
Tín được mệnh danh là giáo nghĩa xiên dương Như 
Lai tạng Duyên khởi (Tam giới duy Tám). Mặt khác, 
nếu xét theo mặt sinh diệt thì hết thảy các pháp (hữu 
vi) được xuất pháp từ cội nguồn là cái âm động tối 
sơ (tâm thức). Đây là ý nghĩa Vạn pháp duy thức và 
do chính ý nghĩa này mà Khởi Tín bảo: “14m sinh thì 
pháp sinh, tâm ngừng thì pháp ngừng ”. 

- Điểm thứ ba: Từ “Bây giờ nói đến ý thức... 
đến... ngã ái mà tăng trưởng ” là giải thích ý nghĩa của 
Ý thức. Ý thức nghĩa là thức của ý, tức là sự nhận biết 
của ý. Ý c không phải một thức nào khác mà chính 
là Thức tương tục nói trên, tức tâm lý cỗ chấp càng 
ngày càng sâu đậm mà đặc biệt chấp thủ tự ngã và ngã 
sở. Do vậy, trên phương diện tạo Nghiệp thì thức này 
đóng vai trò chủ chốt. Đồng thời, vì nội dung chấp thủ 
rất đa dạng nên thức này còn có tên 7c phân jy, tức 
cùng cộng tác với năm căn đề phân biệt chấp thủ; cũng 
còn có tên là Thức phân biệt sự, tức phân biệt chấp thủ 


102 Khởi tín Đại thừa 


đủ mọi sự kế cả sáu đối cảnh; thế nên, thức này càng 
ngày càng lớn mạnh do nương nảo ngã kiến, ngã ái. 

4- Qua nội dung lý giải về yếu tố sinh diệt của 
Khởi Tĩn cho chúng ta thấy rằng, trong sự tu tập, muốn 
chế ngự sự phát sinh ngã chấp và đoạn trừ ngã chấp, 
đối tượng cụ thê là ái và thủ. Quan điểm này cũng là 
cách tu quán của giáo nghĩa truyền thống mười hai 
nhân duyên. 

%6 


B.IT1.1 d3 NÓI yếu tố làm cho trong sáng 
(Giác). 

ÖỒ ÂM: 

Y vô mỉnh huân tập sở khởi thức giả, phi phàm 
phu năng tri, diệc phi Nhị thừa Trí tuệ sở giác; vị y 
Bồ-tát, tùng sơ Chánh tín, phát tâm quán sát, nhược 
chứng Pháp thân, đắc thiểu phần tri. Nãi chí Bồ-tát, 
cứu cánh địa, bất năng tận tri; duy Phật cùng liễu. 
Hà dĩ có? Thị Tâm tùng bốn dĩ lai, tự tánh thanh 
tịnh, nhi hữu vô minh, vỉ vô minh sở nhiễm, hữu kỳ 


nhiễm tâm; tuy hữu nhiễm tâm, nhi thường hằng 


Khởi tín Đụi thừa 103 


bất biến. Thị cố thử nghĩa, duy Phật năng tri; sở vị 
tâm tánh thường vô niệm có, danh vi bất biến; dĩ 
bất đạt Nhất Pháp giới có, tâm bất tương ưng, hốt 
nhiên niệm khởi, danh vỉ vô mỉnh. 

Nhiễm tâm giả, hữu lục chủng. Vân hà vi lục? 
-Nhất giả, Chấp tương ưng nhiễm, y Nhị thừa giải 
thoát, cập tín tương ưng địa viễn ly có. Nhị giả, Bất 
đoạn tương ưng nhiễm, y tín tương ưng địa tu học 
phương tiện, tiệm tiệm năng xả, đắc tịnh tâm địa, 
cứu cánh ly cố. Tam giả, Phân biệt trí tương ưng 
nhiễm, y cụ giới địa tiệm ly, nãi chí vô tướng phương 
tiện địa cứu cánh ly có. Tứ giả, Hiện sắc bất tương 
ưng nhiễm, y sắc tự tại địa năng ly có. Ngũ giả, Năng 
kiến tâm bất tương ưng nhiễm, y Tâm tự tại địa 
năng ly có. Lục giả, Căn bản nghiệp bắt tương ưng 
nhiễm, y Bồ-tát địa tận, đắc nhập Như Lai địa năng 
ly có. Bất liễu Nhất Pháp giới nghĩa giả, tùng tín 
tương ưng địa, quán sát học đoạn, nhập tịnh tâm 
địa, tùy phần đắc ly, nãi chí Như Lai địa, năng cứu 
cánh ly có. 

Ngôn tương ưng nghĩa giả, vị tầm niệm pháp 


104 Khởi tín Đại thừa 


dị, y nhiễm-tịnh sai biệt nhỉ tri tương duyên tương 
đồng có. 

BẤt tương ưng nghĩa giả, vị tức tâm BẤt giác, 
thường vô biệt dị, bất tri tương duyên tương đồng cố. 

Hựu nhiễm tâm nghĩa giả, danh vi phiền não 
ngại, năng chướng Chân như Căn bản trí có. Vô 
minh nghĩa giả, danh vi trí ngại, năng chướng thế 
gian tự nhiên nghiệp trí cố. Thử nghĩa vân hà? -Dĩ 
y nhiễm tâm, Năng kiến Năng hiện, Vọng thủ cảnh 
giới, vi bình đẳng tánh cố; dĩ nhất thiết pháp thường 
tịnh, vô hữu khởi tướng, vô minh Bắt giác, vọng dữ 
pháp vi; có bất đắc tùy thuận thế gian nhất thiết 
cảnh giới chủng chủng tri có. 

° NGHĨA: 

Cái thức (tâm nhiễm) do vô minh (Bất giác) huân 
tập mà hiện hữu, điều này không phải kẻ phàm phu 
biết được, cũng không phải Trí tuệ hàng Nhị thừa ngộ 
được, mà phải là 8ồ-tát từ cấp Chánh tín” tu tập quán 
chiếu đến khi thê chứng Pháp thân mới biết được ít 
phần. Nhưng dù Bỏ-tát tận cùng địa vị cũng chưa biết 


7 Bồ-tát từ cấp Chánh tín: Bồ-tát từ Sơ trụ trở lên. 


Khởi tín Đụi thừa 105 


được toàn triệt, chỉ có địa vị Phár-đà mới biết toàn triệt 
mà thôi. Tại sao như vậy? -Vì Tâm Thể xưa nay vốn 
thanh tịnh, nhưng lại có Bất giác, vì Bất giác mà có 
tâm nhiễm; có tâm nhiễm mà Tâm Thể vẫn bắt biến. 
Sự kiện này chỉ đức Phật mới thấu triệt, đó là Tâm Thể 
siêu việt phân biệt nên gọi là bất biến; và vì không thấu 
triệt Pháp giới là cái Nhất Thê mà sinh khởi phân biệt 
gọi là Bất giác. 

Tâm nhiễm có sáu thứ. Một là % cố chấp, sẽ được 
đoạn diệt ở địa vị Nhị thừa và địa vị Bồ-tát Chánh tín 
(sự tin hoàn hảo). Hai là S //ên fục, sẽ được hủy diệt 
dần dần từ địa vị Bôồ-tát Chánh tín, cho đến đoạn tận 
trọn vẹn ở địa vị Bồ-tát Trí tuệ thanh tịnhŠ. Ba là Sự 
phân biệt, sẽ được đoạn diệt dần dần từ địa vị Bồ-rát 
giới pháp hoàn hảo? cho đến đoạn triệt trọn vẹn ở địa 
vị Bồ-tát phương tiện vô trớng'?. Bôn là Sự Năng hiện, 
sẽ được đoạn diệt ở địa vị Bồ-táf tự tại với cảnh". Năm 
là Sự Năng kiến, sẽ được đoạn diệt ở địa vị Bồ-tát tự 
8 Bồ-tát Trí tuệ thanh tịnh: Bồ-tát Địa thứ nhất (Hoan hỷ địa). 

9 Bồ-tát giới pháp hoàn hảo: Bồ-tát Địa thứ hai (Ly cấu địa). 


10 Bồ-tát phương tiện vô tướng: Bồ-tát Địa thứ bảy (Viễn hành địa). 
11 Bồ-tát tự tại với cảnh: Bồ-tát Địa thứ tám (Bất động địa). 


106 Khởi tín Đụi thừa 


tại với Tâm”. Sáu là Sự năng động, sẽ được đoạn diệt ở 
địa vị Bồ-tát tận cùng địa vị'°, nhập vào địa vị Như Lai. 
Tóm lại, sự Bất giác Tâm Thẻ (không giác hiểu Pháp 
giới là cái Nhất Thể) từ địa vị Chánh tín thì tu tập đoạn 
diệt, đến địa vị Trí tuệ thanh tịnh thì đoạn diệt từng 
phần, cho đến địa vị Như Lai thì đoạn diệt toàn diện. 

Nói có thích ứng'? nghĩa là sự phân biệt của tâm 
(vọng tâm) khi ô uế, khi trong sạch khác nhau; tức là, 
khi nào nhận thức và đối tượng cũng tương đồng. Nói 
không thích ứng" nghĩa là sự Bất giác của tâm liên tục 
không thay đổi; tức là, khi nào nhận thức và đối tượng 
cũng bất đồng (Trong sáu thứ tâm nhiễm trên, ba thứ 
trước là loại tâm nhiễm có /hích ứng, ba loại sau là loại 
tâm nhiễm không thích ứng). 

Thêm nữa, tâm nhiễm gọi là phiền não chướng, 
làm chướng ngại cái 7 căn bản, là Trí thê nhập Chân 
như; còn Bất giác gọi là sở tri chướng, làm chướng 
ngại cái 7í sự dụng (Nghiệp trí), là Trí toàn giác vạn 
12 Bồ-tát tự tại với Tâm: Bồ-tát Địa thứ chín (Thiện huệ địa). 

13 Bồ-tát tận cùng địa vị: Bồ-tát Địa thứ mười (Pháp vân địa). 


14 Có thích ứng: Loại nhiễm tâm dễ thấy. 
15 Không thích ứng: Loại nhiễm tâm khó thấy. 


Khởi tín Đụi thừa 107 


hữu (Trí biết rõ Bản tánh vạn pháp). Ý nghĩa này như 
thế nào? -Lý do là vì tâm nhiễm thì Năng kiến, Năng 
hiện, Cố thủ đối cảnh, trái với Tâm Thẻ đồng nhất; và, 
vì hết thảy các pháp xưa nay vốn thanh tịnh, bặt dứt mọi 
tướng ngã, mà Bắt giác thì trái với đặc tính ấy, nên không 
thể /hích ứng đê biêu hiện mọi sự thể trong thế gian. 

- GIẢI: 

Đại lược để nói, đoạn này diễn bày quá trình hoàn 
fịnh, tức quá trình hủy diệt tâm nhiễm làm cho các 
pháp thanh tịnh. Quá trình hủy diệt ở đây chính là Thi 
giác hủy diệt Bất giác, sáu địa vị giác ngộ ở đây chính 
là bốn sự giác ngộ của Thi giác, và sáu thứ tâm nhiễm 
ở đây là tóm lược ba /ế, sáu thô ở trước. Nội dung này 
gồm ba điểm sau: 

- Điểm thứ nhất: Từ “Cái thức... đến... gọi là Bắt 
giác ” là trình bày tổng quát các điểm chính của quá trình 
hoàn tịnh và nêu lý do tại sao khó biết cái thức này. 

+ Cái Nghiệp thức này vôn cực kỳ vi tế sâu thắm, 
thấy được nó không phải là khả năng của hàng phảm 
phu. nên phải từ địa vị Bồ-tát Chánh tín mới bắt đầu 
thấy được bóng dáng của nó. Từ đây dần dần trực diện 


106 Khởi tín Đụi thừa 


với nó đề đoạn diệt từ thô đến tế. Tuy thế, đến địa vị tận 
cùng Bỏ-tát (Địa thứ mười) vẫn chưa thấy biết và hủy 
diệt toàn triệt; duy chỉ chư Phật mới thấy biết và hủy 
diệt triệt để mà thôi. 

+ Lý do khó biết được Nghiệp thức này bởi các điểm: 

+ Tâm vốn thanh tịnh nhưng do Bắt giác mà có 
tâm nhiễm. Như thế, uyên nguyên vốn không nhiễm 
mà thành nhiễm. Đây là cái khó biết thứ nhất. 

+ Tuy hiện hữu tâm nhiễm nhưng Tâm Thể vẫn 
thanh tịnh, thường hăng bất biến. Đây là cái khó biết 
thứ hai. 

+ Hết thảy các pháp (Pháp giới) là đồng Nhất Thể 
Chân như, là trạng thái của vô tướng, vô niệm. Đây là 
cái khó biết thứ ba. 

Nội dung hiện hữu của Tâm thanh tịnh bắt biến và 
tâm ô nhiễm vô thường như thế là nội dung sự thật của 
Tâm: “Bát biến tùy duyên, tùy duyên bất biến ”. 

- Điểm thứ hai: Từ “Tâm nhiễm có sáu thứ... 
đến... đối tượng cũng bất đông” là diễn bày quá trình 
hoàn tịnh một cách cụ thê căn cứ vào địa vị tu chứng 
từ thấp đến cao, tức sự thăng tiễn tuần tự theo sáu địa 


Khởi tín Đụi thừa 109 


vị trực diện đoạn diệt dần dần sáu thứ tâm nhiễm từ thô 
đến tế: 

- Trước hết, chính thức đoạn diệt tâm nhiễm là địa 
vị Nhị thừa và hàng Bồ-tát địa vị Sơ trụ; tại các địa vị 
này, hành giả tu pháp quán Ngã không, trực diện hai 
hoặc là kiến và tư (Ngã kiến, ngã ái), để đoạn diệt, tức 
đoạn diệt hai trạng thái Chấp ngôn ngữ và Chấp thủ 
trong sáu thô. Nơi đây được gọi là Sự có chấp (Chấp 
tương ưng nhiễm). 

- Thứ hai, hàng Bồ-tát từ Sơ trụ đến Sơ địa; tại các 
địa vị này, hành giả tu thêm pháp quán Pháp không, 
dần dần đoạn diệt hai trạng thái Phân biệt là phân biệt 
chấp ngã và phân biệt chấp pháp, tức đoạn diệt Tướng 
liên tục trong sáu thô. Nơi đây được gọi là S liên tục 
(Bắt đoạn tương ưng nhiễm). 

- Thứ ba, hàng Bỏ-tát từ Nhị địa đến Thất địa; tại 
các địa vị này, hành giả vẫn tiếp tục tu quán Nhị không 
để đoạn diệt dần dần hai trạng thái Câu sinh là câu sinh 
chấp ngã và câu sinh chấp pháp. tức trạng thái Phân 
biệt, là tướng vi tế nhất trong sáu thô. Nơi đây được gọi 
là Sự phân biệt (Phân biệt trí trơng ưng nhiễm). 


110 Khởi tín Đại thừa 


- Thứ tư, hàng Bồ-tát Bát địa; tại địa vị này, hành 
giả đã phá xong câu sinh chấp pháp nên tự tại với cảnh. 
Tức đã đoạn diệt Sự Năng hiện, là tế thứ ba trong ba tế 
(Hiện sắc bắt trơng ưng nhiễm). 

- Thứ năm, là hàng Bồ-tát Cửu địa; tại địa vị này, 
hành giả đã phá xong ,% Năng kiến (Năng kiến tâm bất 
trơng ưng nhiễm), là tế thử hai trong ba tế, nên tâm 
hành giả được tự tại. 

- Thứ sáu, là hàng Bồ-tát Thập địa, đã quán phá ,S% 
năng động, tức Tướng nghiệp, là tế thứ nhất trong ba tế 
(Căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm). Đên đây câu 
sinh chấp ngã vi tế mới hoàn toàn tuyệt diệt và hành 
giả chính thức trực nhập cõi Như Lai. 

Trong sáu thứ tâm nhiễm trên, ba thứ trước là loại 
tâm nhiễm có fhích ứng, nghĩa là lúc nào nhận thức và 
đối tượng cũng tương đồng; còn ba thứ sau là loại tâm 
nhiễm không thích ứng, nghĩa là lúc nào nhận thức và 
đối tượng cũng bất đồng. 

Ở trước, Luận chủ đã nêu tiền đề rằng, sở đĩ 
tâm sinh diệt hiện hữu (Bất giác) là do không thấu 
triệt Chân như đồng nhất (hay Pháp giới Nhất Thể). 


Khởi tín Đại thừa 111 


Với giải thích về quá trình hoàn tịnh này Luận chủ đã 
minh xác cho tiền đề đó; tức là, khi thấu triệt Pháp giới 
Nhất Thể là trực nhập cõi Như Lai, là Giác. Tại đây, 
Bắt giác hoàn toàn không có chỗ đứng. 

- Điểm thứ ba: Từ “Thêm nữa... đến... trong lĩnh 
vực thể gian” là giải thích thêm để rõ hơn về ý nghĩa 
của tâm nhiễm. 

Tại đây, một lần nữa, Luận chủ khẳng định rằng, 
cái được gọi là âm nhiễm hay cái gọi là ba tế, sáu 
thô có mặt, là do nương vào Bắt giác (vô minh), tức 
nương cái “nhất niệm vô minh tối sơ” (Sơ tướng vô 
minh). Tâm nhiễm thì hoạt dụng ở mặt nổi nên được 
gọi là Chỉ mạt vô minh, còn Bất giác thì hoạt dụng ở 
trạng thái tiềm ân nên gọi là Căn bản vô minh. Tâm 
nhiễm và Bắt giác tuy cùng Bản Thể nhưng tác dụng 
lại sai khác. Tác dụng của tâm nhiễm là gây phiền 
não khổ đau nên được gọi là phiền não chướng, làm 
trở ngại cái Trí căn bản (Như lý trí), là cái Trí hội 
nhập Chân như. Tác dụng của Bắt giác là gây mê mờ 
hôn ám nên được gọi là sở tri chướng, làm trở ngại cái 
Trí sự dụng (Như lượng trí), là Trí toàn giác vạn hữu. 


112 Khởi tín Đại thừa 


Đến đây, đã giải thích xong yếu tố sinh diệt của 
tâm cả hai mặt thuận và nghịch (Lưu chuyền, Hoàn tịnh). 
Tiếp theo đây, sẽ nói về sắc thái sinh diệt của tâm. 

%6 


B.HI1I.c'.a,: Nói sắc thái sinh diệt. 

ÖỒ ÂM: 

Phục thứ, sinh diệt tướng giả, hữu nhị chúng. 
Vân hà vi nhị? -Nhất giả thô, dữ tâm tương ưng cố. 
Nhị giả tế, dữ tâm bất tương ưng có. Hựu thô trung 
chỉ thô, phàm phu cảnh giới. Thô trung chỉ tế, cập 
tế trung chỉ thô, Bồ-tát cảnh giới. Tế trung chỉ tế, 
thị Phật cảnh giới. 

Thử nhị chúng sinh diệt, y ư vô mỉnh huân tập 
nhi hữu; sở vị y Nhân y Duyên. Y Nhân giả, Bắt 
giác nghĩa cố. V Duyên giả, vọng tác cảnh giới 
nghĩa có. Nhược Nhân diệt tắc Duyên diệt. Nhân 
diệt cố bất tương ưng tâm diệt. Duyên diệt cố 
tương ưng tâm diệt. 

Vấn viết: Nhược tâm diệt giả, vân hà tương tục? 
Nhược tương tục giả, vân hà thuyết cứu cánh diệt? 


Khởi tín Đại thừa 113 


Đáp viết: Sở ngôn diệt giả, duy tâm tướng diệt, 
phi Tâm Thể diệt. Như phong y thủy nhi hữu động 
tướng, nhược thủy diệt giả, tắc phong tướng đoạn 
tuyệt, vô sở y chỉ. Dĩ thủy bất diệt, phong tướng 
tương tục; duy phong diệt có, động tướng tùy diệt, 
phi thị thủy diệt. Vô minh diệc nhĩ, y Tâm Thể nhỉ 
động; nhược Tâm Thể diệt giả, tắc chúng sinh đoạn 
tuyệt, vô sở y chỉ, dĩ Thể bắt diệt, tâm đắc tương tục; 
duy sỉ diệt có, tâm tướng tùy diệt, phi Tâm trí diệt. 

° NGHĨA: 

Lại nữa, sắc thái sinh diệt thì có hai loại. Hai loại 
ấy như thế nào? -Một là thô, tức loại /Jích ng VỚI 
tâm; hai là tế, tức loại không /hích ứng với tâm (nhận 
thức). Trong này, có loại thô trong thô, là lĩnh vực của 
hàng phàm phu; loại tế trong thô và loại thô trong tế 
là lĩnh vực của hàng Bồ-tát; loại tế trong tế là lĩnh vực 
của chư Phật. Hai sắc thái sinh diệt này sở dĩ có mặt 
là do vô mình huán tập, nghĩa là do nương vào Nhân 
tố và Duyên tô. Nhân tố chính là Bất giác, Duyên tô 
chính là đối cảnh do Bắt giác hình thành. Nhân tố diệt 
thì Duyên tố diệt; Nhân tô diệt là loại không thích ứng 


114 Khởi tín Đại thừa 


diệt, Duyên tố diệt là loại /hích ứng diệt. 

Hỏi: Nếu tâm diệt thì tại sao có sự liên tục? Có sự 
liên tục thì tại sao nói diệt hoàn toàn? 

Đáp: Diệt ở đây chỉ là diệt cái tướng của tâm, chứ 
không phải diệt cái Thể của Tâm. Như gió tác động 
với nước mà có sóng, giả như nước diệt thì gió phải 
diệt vì không có đối tượng để tác động. Nhưng nước 
thì không bao giờ diệt nên gió vẫn tác động liên tục, 
chỉ có trường hợp gió lặng thì sóng mới ngừng và 
nước thì vẫn như cũ. Vô minh cũng vậy, nương Tâm 
Thể mà vọng động, giả như Tâm Thể diệt thì chúng 
sinh đoạn diệt vì không chỗ nương tựa. Nhưng sự 
thật, Tâm Thể thì bắt diệt nên vọng tâm vẫn liên tục; 
chỉ khi vô minh diệt thì vọng tâm mới hủy diệt, và Tâm 
Thẻ thì bắt diệt. 

° GIẢI: 

Đoạn này có hai phần: 

1. Phần thứ nhất: Tù “Lại nữa... đến... loại thích 
ứng diệt” là lược nói về sắc thái sinh diệt của tâm 
nhiễm, tức sắc thái của ba ứế, sáu thô ở trước, và nói về 


địa vị hủy diệt các tâm nhiễm ây. 


Khởi tín Đụi thừa 115 


Để rõ nghĩa hơn, nơi đây Luận chủ phân tích ba 
fế, sáu thô thành ba sắc thái. Tuy vậy, hai tướng thô thứ 
năm và thứ sáu (Động tác, Khô đau) vì quá thô ai cũng 
rõ biết, nên không nói đến. 

- Trước hết là sắc £hái thô, tức chỉ hai tướng Chấp 
thủ và Chấp ngôn ngữ. Đây là đối cảnh mà ở địa vị Nhị 
thừa và Tam hiền giác ngộ. 

- Thứ đến có hai sắc thái, đó là sắc thái tế trong 
thô, tức chỉ tướng Phân biệt và tướng Liên tục. Sắc thái 
thô trong tế, tức chỉ Chuyển tướng và Hiện tướng. Đây là 
đối cảnh mà hàng Bỏ-tát từ Sơ địa đến Thập địa giác ngộ. 

- Thứ ba là sắc thái tế, tức chỉ Vô minh Nghiệp 
tướng (Sơ tướng vô minh). Đây là đối cảnh mà Bồ-tát 
cấp Đẳng giác giác ngộ đề hoàn thành quả vị Phật-đà. 

- Sắc thái thô là sắc thái dễ thấy nên gọi là sắc 
thái £hích ứng, nghĩa là giữa chủ-khách, năng-sở luôn 
luôn khế hợp nhau. Tức khi tâm nhiễm thì các pháp 
(đối tượng) ô nhiễm, khi Tâm trong sáng thì các pháp 
nhiễm ô vắng mặt. Sắc thái tế là sắc thái khó thấy nên 
gọi là sắc thái không thích ứng. Nghĩa là tính chất ô 


nhiễm luôn luôn hiện hữu dù tâm ở trạng thái nào. 


116 Khởi tín Đại thừa 


Sở dĩ có những sắc thái trên là do vồ minh huân 
fập, nghĩa là lây vô minh làm gốc. Chính vô minh là 
Nhân đề sinh khởi ba tướng tế, rồi chính tướng tế thứ 
ba (Hiện tướng) làm Duyên mà sinh khởi sáu thô. Vì 
thế, khi vô minh diệt (Nhân) thì Hiện tướng (Duyên) 
diệt; và Duyên diệt thì sáu thô diệt. 

2. Phần thứ hai: Từ “Hỏi... đến... bất diệt” là xác 
minh cái gì hủy diệt. Phần trên trình bày răng, khi vô 
minh diệt thì ba tế, sáu thô diệt, tức là tâm nhiễm hủy 
diệt; sợ rằng sẽ có người cho giáo nghĩa Khởi Tín chủ 
trương đoạn diệt, chính thế mới có phần này. Nói đại 
lược, Luận chủ giải thích rằng, đoạn diệt ở đây là đoạn 
diệt cái tướng hư vọng của tâm, chứ không phải đoạn 
diệt Bản Thể của Tâm. Để dễ hiệu, Luận chủ đưa ra ví 
dụ: Vì có gió (vô minh) nên nước (Tâm Thể) nỗi sóng 
(vọng tâm) tiếp nối liên tục (Tướng tương tục). Nếu 
gió hết (vô minh diệt) thì sóng lặng (vọng tâm diệt) mà 
nước không diệt (Tâm Thể). 

Tiếp theo trình bày sự sinh diệt liên tục đê biểu thị Thê- 
Tướng-Dụng vĩ đại của Tâm ở hai lĩnh vực Mê và Ngộ. 

3% s& 


Khởi tín Đại thừa 117 


B.HHLT.c!b: Nói sự sinh diệt liên tục (có 4 ý): 
B.HI 1.c'.b,: Nói tổng quát. 
B.HHI Lc'.b,: Nói pháp nhiêm liên tục như thê nào. 
B.HL ].c'.b.: Nói pháp tịnh liên tục như thể nào. 
B.HI.1.c'.b,; Nói pháp nào bất diệt. 

&%Xs& 


ĐhiÊT.1.ế x0:/(Agi tổng quát. 

ÖỒ ÂM: 

Phục thứ, hữu tứ chúng pháp huân tập nghĩa 
có, nhiễm pháp tịnh pháp khởi bất đoạn tuyệt. Vân 
hà vi tứ? -Nhất giả Tịnh pháp, danh vi Chân như. 
Nhị giả nhất thiết Nhiễm nhân, danh vi Vô minh. 
Tam giả Vọng tâm, danh vi Nghiệp thức. Tứ giả 
Vọng cảnh giới, sở vị Lục trần. 

Huân tập nghĩa giả, như thế gian y phục, thật vô ư 
hương, nhược nhân dĩ hương nhỉ huân tập cố, tắc hữu 
hương khí. Thử diệc như thị, Chân như tịnh pháp thật 
vô ư nhiễm, đản dĩ Vô minh huân tập cố, tắc hữu nhiễm 
tướng. Vô minh nhiễm pháp thật vô tịnh nghiệp, đản dĩ 
Chân như nhỉ huân tập có, tắc hữu tịnh dụng. 


118 Khởi tín Đại thừa 


° NGHĨA: 

Lại nữa, có bốn pháp liên quan đến huân tập làm 
cho pháp nhiễm và pháp tịnh hoạt dụng liên tục. Bốn 
pháp đó là gì? -Một là Pháp tịnh, tức Chán như. Hai là 
Tâm nhiễm, tức Vô minh (Bất giác). Ba là Vọng tâm, 
tức Nghiệp thức. Bỗn là Vọng cảnh, tức Sảu cảnh. 

Huân tập nghĩa là, ví như y phục vốn không có 
mùi thơm, nhưng xông ướp với mùi hương gì thì y 
phục sẽ có mùi thơm của hương ấy. Ở đây cũng vậy, 
Chân như vốn không có sắc thái ô nhiễm, nhưng vì Ứô 
mình huân tập, nên có sắc thái ô nhiễm. Vô minh vốn 
không có hoạt dụng trong sáng, nhưng vì Chân như 
huấn tập nên có hoạt dụng trong sáng. 

° GIẢI: 

Đoạn này là giới thiệu tổng quát về sự sinh diệt 
liên tục của Tâm ở hai lĩnh vực Mê và Ngộ. 

Tổng quát đề nói, trong quá trình sinh diệt có bốn 
pháp tham dự huân tập qua lại giữa Tịnh và Nhiễm liên 
tục không ngừng. Đó là bốn pháp “Chân như huân 
tập”, “Vô mình huậân tập”, “Vọng tâm huấn tập” và 


“Vọng cảnh huân tập”. Bỗn pháp huân tập này tạo 


Khởi tín Đại thừa 119 


thành hai loại huân tập là huân tập nhiễm và huân tập 
tịnh (sẽ được giải thích ở phần kế tiếp). Thực tại Chân 
như vốn thanh tịnh, nhưng vì Võ mình huáẳn tập mà 
thành nhiễm. Vô minh vốn ô nhiễm, nhưng vì Chân 
nhự huán tập mà có hoạt dụng thanh tịnh. 

3X & 


B.HI 1.c'.b.: Nói pháp nhiễm liên tục như thế nào. 

ÖỒ ÂM: 

Vân hà huân tập khởi nhiễm pháp bất đoạn? 
-Sở vị dĩ y Chân như pháp cố, hữu ư vô minh; dĩ 
hữu vô minh nhiễm pháp Nhân có, tức huân tập 
Chân như; dĩ huân tập cố, tắc hữu vọng tâm; dĩ 
hữu vọng tâm, tức huân tập vô minh, bắt liễu Chân 
như pháp có, Bất giác niệm khởi, hiện vọng cảnh 
giới; dĩ hữu vọng cảnh nhiễm pháp duyên cố, tức 
huân tập vọng tâm, linh kỳ niệm trước, tạo chủng 
chủng Nghiệp, thọ ư nhất thiết thân tâm đẳng khổ. 

Thử vọng cảnh giới huán tập nghĩa hữu nhị 
chủng. Vân hà vi nhị? -Nhấắt giả tăng trưởng niệm 
huân tập. Nhị giả tăng trướng thủ huân tập. 


120 Khởi tín Đại thừa 


Vọng tâm huấn fập nghĩa hữu nhị chủng. Vân 
hà vi nhị? -Nhất giả Nghiệp thức căn bản huân tập, 
năng thọ A-la-hán, Bích-chi Phật, nhất thiết Bồ-tát 
sinh diệt khổ có. Nhị giả tăng trưởng Phân biệt sự 
thức huân tập, năng thọ phàm phu Nghiệp hệ khô có. 

Vô mình huân tập nghĩa hữu nhị chúng. Vân hà 
vi nhị? -Nhất giả căn bản huân tập, dĩ năng thành 
tựu Nghiệp thức nghĩa có. Nhị giả sở khởi ái huân 
tập, dĩ năng thành tựu Phân biệt sự thức nghĩa có. 

° NGHĨA: 

Pháp nhiễm được huân tập liên tục như thế nào? 
-Nghĩa là, vì nương vào Chân như nên có vô minh; vì 
có Jô mỉnh, là Nhân tô của pháp nhiễm nên huân tập 
lại Chân như; vì có sự huân tập này nên có Vọng tâm; 
vì có vọng tâm nên huân tập lại vô minh làm cho Bắt 
giác Chân như lại càng Bất giác thêm mà hình thành 
Vọng cảnh. Vì có vọng cảnh, là Duyên tố của pháp 
nhiễm, nên huân tập lại vọng tâm làm cho vọng tâm 
phân biệt, chấp thủ, tạo đủ thứ Nghiệp, chịu đủ thứ khổ 
Sở thán tâm. 

Ỹ nghĩa huân tập của Vọng cảnh có hai: Một là 


Khởi tín Đại thừa 121 


huân tập làm lớn thêm Phân biệt, hai là huân tập làm 
lớn thêm Chấp thủ. 

Ỹ nghĩa huân tập của Vọng tâm có hai: Một là 
huân tập củng cô thêm Căn bản Nghiệp thức (Động 
thức) làm cho A-la-hán, Duyên giác và Bỏ-tát chịu cái 
khổ sinh diệt (Biến dịch sinh tử). Hai là huân tập làm 
lớn thêm Phán biệt sự thức, làm cho phàm phu chịu cái 
khổ Nghiệp buộc (Phần đoạn sinh tử). 

Ỹ nghĩa huân tập của Wó mỉnh cũng có hai: Một là 
huân tập căn bản làm lớn thêm và hoàn thành bản thân 
Nghiệp thức. Hai là huân tập xuất phát từ kiến-ái làm 
lớn thêm và hoàn thành Phán biệt sự thức. 

- GIẢI: 

Đoạn này trình bày về sự huân tập liên tục của các 
pháp nhiễm. Gồm có 2 phân: 

- Phần thứ nhất: Từ “Pháp nhiễm... đến... khổ 
thân tâm ” là trình bày đại lược sự huân tập các pháp 
nhiễm vào Chân như. 

Khế kinh dạy: “V2 minh là cái không có Thực Thể, 
nó nương vào Chân như mà khởi ”. Nói khác hơn, vì có 
Thực Thê Chân như mà không biết như thật về Chân 


122 Khởi tín Đại thừa 


như, đây là trạng huông vô minh. Vì có Vô mỉnh nên nó 
làm Nhân tố huân tập vào Chân như, do huân tập này 
mà Chân Tâm (Chân như) biến thành vọng tâm. Vọng 
tâm lại huân tập vô minh làm tăng thêm sự vô minh về 
Chân như, mà có mặt vọng cảnh. ong cảnh này lại 
làm Duyên tố huân tập lại vọng tâm, làm cho vọng tâm 
phân biệt, chấp thủ tạo tác đủ thứ để nhận lấy mọi khổ 
đau về thân và tâm. 

Đây chỉ là những nét đại cương sự huân tập các 
pháp nhiễm; nếu phối hợp Đa tế, sáu thô, năm ý, sáu 
nhiễm để triền khai thì sự huân tập vô minh vào Chân 
như thật là phức tạp. Chính thế, nên luận văn bảo rằng, 
chỉ có hàng Bồ-tát Pháp thân trở lên mới thấy và đoạn 
diệt được. 

- Phân thứ hai: Từ “Ý nghĩa... đến... Phân biệt sự 
thức ” là trình bày tác dụng huân tập của ba pháp nhiễm 
trên, đó là Vọng cảnh, Vọng tâm và Vô minh: 

+ Vọng cảnh huấn tập: Vọng cảnh chính là sáu 
trần, vọng cảnh này huân tập vào vọng tâm làm tăng 
thêm C”ỉ mạt vô minh. Thứ nhất, làm tăng thêm 7í 
tướng và Tương tục tướng (Phân biệt + Liên tục), nghĩa 


Khởi tín Đụi thừa 123 


là vốn chúng đã được phát sinh từ vô minh, giờ đây do 
Vọng cảnh huẳn táp nữa, nên càng lớn mạnh thêm. 
Thứ hai, làm tăng thêm C”ấp i (Chấp thủ + Chấp 
ngôn ngữ). Tóm lại, Vọng cảnh huấn tập vào vọng tâm 
làm tăng thêm sức mạnh bốn thô đầu trong sáu thô. 

+ Vọng tâm huấn tập: Vọng tâm chính là Nghiệp 
thức (Ý), vọng tâm này huân tập vào Căn bản vô mỉnh 
làm cho Thánh-Phàm chịu cái khổ sinh diệt. Thứ nhất, 
vì vọng tâm huân tập vào vô minh củng cô thêm sức 
mạnh của vô minh, làm cho A-lại-da liên tục bất đoạn, 
nên các bậc Nhị thừa, Bồ-tát phải chịu cái khổ sinh 
diệt (Biến dịch sinh tử). Thứ hai, làm tăng thêm sức 
mạnh của Phán biệt sự thức (Ý thức), tức tăng thêm 
sức mạnh ngã kiến, ngã ái làm tăng cường độ chấp thủ 
sáu trần, rồi tạo tác đủ mọi sự càng thêm sâu dày, đây 
là hoàn cảnh của hàng phàm phu phải chịu cái khổ của 
Nghiệp ràng buộc là vậy (Phần đoạn sinh tử). 

+ Vô mình huán tập: Võ minh là trạng thái không 
biết như thật về Chân như. Sự huân tập của vô minh có 
hai: Thứ nhất là huân tập Căn bản vô mỉnh, tức trạng 
huống Vô mỉnh huân tập vào Chân như biến Chân như 


124 Khởi tín Đại thừa 


thành Nghiệp thức (A-lại-da thức). Chính do sự huân 
tập này mà có ba tế, sáu thô, năm ý, sáu nhiễm; tất cả 
đều là kết quả của vô minh hoặc trực tiếp hay gián tiếp. 
Thứ hai là huân tập C7 mạt vô minh, Chì mạt vô mình 
chính là ngã kiến, ngã ái; chúng vốn được sinh khởi từ 
Căn bản vô minh. Kiến và ái này huân tập vào vọng 
tâm (biến thái của Chân như) mà hình thành Phân biệt 
sự thức (Ý thức tức bảy thức trước); vì phân biệt và phân 
biệt liên tục nên có mọi đối cảnh ngàn sai muôn biệt. 
&3%*s& 


B.HIIc.b„ Nói pháp tịnh liên tục như thế nào. 
(Đoạn này khá dài, tạm chia nhiều phần để dễ nhận thức). 

ÖỒ ÂM: 

Vân hà huân tập khởi tịnh pháp bất đoạn? 
-Sở vị dĩ hữu Chân như pháp cố, năng huân tập 
vô mỉnh; dĩ huân tập nhân duyên lực cố, tắc linh 
vọng tâm yếm sinh tử khổ, nhạo cầu Niết-bàn. Dĩ 
thử vọng tâm hữu yếm cầu nhân duyên cố, tức huân 
tập Chân như, tự tín kỷ tánh, tri tâm vọng động, 
vô tiền cảnh giới, tu viễn ly pháp; dĩ như thật tri vô 


Khởi tín Đại thừa 125 


tiền cảnh giới, có chủng chủng phương tiện, khởi 
tùy thuận hạnh, bắt thủ bất niệm. Nãi chí cửu viễn, 
huân tập lực cố, vô mỉnh tắc diệt. Dĩ vô minh diệt 
có, Tâm vô hữu khởi; dĩ vô khởi cố, cảnh giới tùy 
diệt; dĩ nhân duyên câu diệt có, Tâm tướng giai tận, 
danh đắc Niết-bàn, thành tự nhiên nghiệp. 

° NGHĨA: 

Pháp tịnh huân tập liên tục như thế nào? Đó là, vì 
có Chân như nên huân tập vào vô minh; do sức mạnh 
của sự huân tập này mà làm cho vọng tâm chán ghét 
cái khổ sinh tử, cầu mong cái vui Niết-bàn. Vì vọng 
tâm có sự chán ghét và cầu mong này, lại huân tập vào 
Chân như làm cho chúng sinh tự tin Chân như, nhận 
thức được vọng tâm, không theo vọng cảnh và tu tập 
các pháp viễn ly. Nghĩa là, vì biết một cách đúng như 
thật rằng, vọng cảnh không thật có, nên vận dụng mọi 
phương tiện tu tập /hích ứng với Chân như không còn 
chấp thủ, phân biệt nữa. Tu tập lâu ngày như thế, sức 
mạnh của sự huân tập này sẽ làm vô minh hủy diệt. 
Vô minh hủy diệt thì tâm không còn vọng động; tâm 
không vọng động nên vọng cảnh diệt theo; vì Nhân tố 


126 Khởi tín Đại thừa 


và Duyên tô đều diệt nên tất cả các tướng của tâm đều 
diệt hết, như thế gọi là chứng đắc Niết-bàn, thành tựu 
Diệu Dụng. 

° GIẢI: 

- Dù là huân nhiễm hay huân tịnh, đầu mối duy 
nhất của Nhất Tâm vẫn là Chân như. Trường hợp ở 
huân nhiễm, Chân như bị sương mù hư ảo của vô minh 
che phủ, đó là mặt trái của sự thật Chân như; nhưng ở 
mặt phải, Chân như tự nó luôn có tác lực huân tập trở 
lại vào vô minh, phải và trái hay thuận và nghịch là 
hai mặt của Nhất Tâm, chúng tương phản hỗ tương mà 
hiện hữu; và vô minh sẽ hủy diệt khi hành giả chính 
thức hội nhập Chân như, tại đây thì không dung chứa 
bất cứ một tánh ngã nào. 

- Trên đây là phần mở đầu nói về Chân như huân 
fập vô minh. Đại lược, do Chán như huận tập vào vô 
minh giúp hành giả khởi tâm (vọng tâm) chán ghét khô 
đau sinh tử, cầu mong cái vui Niết-bàn. Do năng lực 
sự khởi tâm này, nó huân tập trở lại Chân như, làm cho 
hành giả tự tin tánh Phật (Chân như) của mình; đây là 
giai đoạn tu tập của hàng Bồ-tát Thập tín. Nhờ đức tin 


Khởi tín Đụi thừa lệ? 


này, dần dần hành giả nhận thức ra răng, chính do tâm 
mình vọng động mà hiện hữu mọi hiện tượng (cảnh 
giới); đây là giai đoạn tu tập của hàng Bồ-tát Thập trụ. 
Do nhận thức trên, hành giả hạ quyết tâm tu tập hạnh 
xả ly khỏi các pháp nhiễm ô; đây là giai đoạn tu tập 
của hàng Bỏ-tát Thập hạnh và Thập hướng. Khi đã biết 
rõ vọng cảnh là hư huyền (Sơ địa) nên vận dụng nhiều 
phương pháp tu tập để ứhích ứng với Chân như (từ Nhị 
địa đến Cửu địa) không còn chấp thủ, phân biệt nữa (lìa 
bốn tướng thô đầu). Tu tập lâu ngày như thế đến thời điểm 
nhuần nhuyễn (Thập địa) thì vô minh hủy diệt. 

Tóm lại, nhờ sức huân tập của Chân như làm cho 
vô minh hủy diệt (Nghiệp tướng). Vô minh đã hủy diệt 
ặt hăn tâm không còn vọng động (Chuyên tướng) và 
vọng cảnh cũng bặt dút (Hiện tướng). Vậy là, khi Nhân 
tố (vô minh) và Duyên tố (cảnh giới) diệt hết thì tất cả 
tướng trạng của tâm (sáu thô) đều hủy diệt; đây là thời 
điểm hành giả trực nhập Niết-bàn (Chân như) với sự 
viên mãn vô lượng Diệu Dụng bất tư nghị. 

Tựu trung, quá trình hoàn tịnh theo diễn biến Nhân 
quả trên, quy kết vào ba điểm chính sau: 


128 Khởi tín Đại thừa 


+ Nhân vô minh diệt thì ba tâm nhiễm không thích 
ứng diệt (ba tế). 

+ Duyên cảnh giới diệt thì ba tâm nhiễm /hích ứng 
diệt (sáu thô). 

+ Các tâm nhiễm diệt là hội nhập Chân như, thành 
tựu Phật-đà. 

ÖỒ ÂM: 

Vọng tâm huân fập nghĩa hữu nhị chủng. Vân 
hà vi nhi? -Nhất giả, Phân biệt sự thức huân tập, 
y chư phàm phu Nhị thừa nhân đắng, yếm sinh tử 
khổ, tùy lực sở năng, dĩ tiệm thú hướng vô thượng 
đạo có. Nhị giả, Ý huân tập, vị chư Bồ-tát, phát tâm 
dõng mãnh, tốc thú Niết-bàn có. 

Chân như huân tập nghĩa hữu nhị chủng. Vân 
hà vi nhị? -Nhất giả, tự Thể Tướng huân tập. Nhị 
giả, Dụng huân tập. Tự Thể Tướng huân tập giả, 
tùng vô thỉ thế lai, câu vô lậu pháp, bị hữu bất tư 
nghị nghiệp, tác cảnh giới chỉ tánh. Y thử nhị nghĩa, 
hằng thường huân tập, dĩ hữu lực cố, năng linh 
chúng sinh, yếm sinh tử khổ, nhạo cầu Niết-bàn, tự 
tín kỷ thân hữu Chân như pháp, phát tâm tu hành. 


Khởi tín Đụi thừa 125 


° NGHĨA: 

Sự huân tập của vọng tâm có hai loại: Một, sự 
huân tập của Phán biệt sự thức (Ý thức), làm cho phàm 
phu và hàng Nhị thừa chán ghét cái khổ sinh tử, tùy 
năng lực mà tiệm tiến về Tuệ giác vô thượng. Hai, sự 
huân tập của Ý, làm cho các vị Bồ-tát phát tâm dõng 
mãnh, tiễn nhanh vẻ Niết-bàn vô thượng. 

Sự huân tập của Chân như cũng có hai loại: Một, 
Thể và T ướng huân tập. Hai, D„ng huân tập. Thể và 
Tướng của Chân như huân tập là từ vô thì đến nay, 
Chân như đây đủ các pháp thuần tịnh (Vô lậu) và đầy 
đủ mọi Hoạt dụng siêu việt. Chính vì có sẵn hai sự đầy 
đủ này nên Chân như thường xuyên huân tập, và sự 
huân tập này có sức mạnh làm cho chúng sinh chán 
ghét cái khổ sinh tử, cầu mong cái VUI Niết-bàn, với 
niềm tự tin rằng, mình có Tâm Thể Chân như mà phát 
tâm tu hành Tâm Thể ấy. 

° GIẢI: 

Đoạn này gồm hai phần: 

- Phân thứ nhất: Từ “Sự huân tập... đến... Niễ-bàn 
võ thượng ” là giải thích Vọng tâm huán tập vào Chân như. 


130 Khởi tín Đụi thừa 


Trước tiên, vẫn đề thắc mắc tại đây cần được đáp 
án; đó là, đã vọng tâm thì làm sao sự huân tập của nó 
vào Chân như mà trở thành Chân được? -Sự thật, bất 
cứ hiện tượng nào hiện hữu, luôn luôn có hai mặt (luật 
tương phản hỗ tương); vọng tâm cũng thế, nó có hai 
mặt, đó là tịnh và nhiễm; vọng tâm tịnh hay nhiễm 
(thiện, bất thiện) là tùy thuộc tương quan Nhân quả 
của nó. Thực tế, khi vô minh (Nhân) huân tập Chân 
như (Duyên) thì vọng tâm (Quả) là pháp nhiễm; nhưng 
khi Chân như huân tập vô minh thì vô minh đã bị Chân 
như chi phối nên vọng tâm sẽ nhận kết quả chi phối đó 
(pháp tịnh). 

Nội dung Vọng fđm huán táp chính là sự huân tập 
của Ý (hức và Ý: 

+ Ý thức (tương đương Thức thứ sáu) #uân tập 
Chân như (Phật tánh): Nghĩa là vỗn đã được Chân như 
huân tập nên Ý thức đã được phản tỉnh, Ý thức phản 
tỉnh này trở lại huân tập vào Chân như, làm cho hàng 
Nhị thừa và Bồ-tát Thập tín chán ghét khô đau sinh tử 
mà mong cầu an vui Niết-bàn, do đây mà phát tâm tu 


tập tiên dân về Tuệ giác vô thượng. 


Khởi tín Đụi thừa 131 


+ Ý huân tập (cả năm ý) Chân như: Tương tự như 
trên, do năng lực phản tỉnh của Ý, nó huân tập trở lại 
vào Chân như, làm cho sự tu của các hàng Bồ-tát (Tam 
hiền, Thập thánh) càng thêm mạnh mẽ để mau thành 
tựu quả vị Phật-đà. 

- Phần thứ hai: Từ ““Sự huân tập... đến... tu hành 
Tâm Thể ấy” là giải thích Chân như huân tập vào vô 
minh. Sự huân tập này cũng có hai loại: Một, Thê- 
Tướng huân tập; hai, Dụng huân tập. 

Tại Chân như, Thê-Tướng-Dụng là một sự thật 
bất ly (đồng đắng, Nhất Thể). Nhưng trên phương diện 
dùng ngôn ngữ đề diễn đạt, thì gượng ép tạm phân thành 
ba sắc thái, và cũng đứng trên cơ sở này để giải thích 
sự huân tập của Chân như. Chính xác để nói, Chân 
như huấn tập chính là Tướng Chán như (Như Lai tạng, 
Phật tánh...) và Dựng Chân như (Nhân quả thiện thế 
và xuất thế) huân tập. 

Phương tiện để nói là thế, nhưng trên sự thật thì 
không thể phân chia được, vì thế phải gom lại làm một 
để giải thích. Tựu trung, nhờ Chân như huân tập liên 
tục như thế làm tánh Phật chúng sinh được khơi dậy, 


132 Khởi tín Đại thừa 


tự tin mình có tánh Phật, nên nhàm chán sinh tử hướng 
cầu Niết-bàn. Sau đây, sẽ giải thích một số thắc mắc 
chung quanh sự huân tập này. 

ÖỒ ÂM: 

Vấn viết: Nhược như thị nghĩa giả, nhất thiết 
chúng sinh tất hữu Chân như, đẳng giai huân tập, 
vân hà hữu tín vô tín, vô lượng tiền hậu sai biệt? 
Giai ưng nhất thời tự tri hữu Chân như pháp, cần 
tu phương tiện, đắng nhập Niết-bàn? 

Đáp viết: Chân như bốn Nhất, nhỉ hữu vô lượng 
vô biên vô minh. Tùng bốn dĩ lai, tự tánh sai biệt, 
hậu bạc bất đồng cố; quá Hằng hà sa đẳng thượng 
phiền não, y vô minh khởi sai biệt; ngã kiến-ái 
nhiễm phiền não, y vô minh khởi sai biệt. Như thị 
nhất thiết phiền não, y ư vô minh sở khởi, tiền hậu 
vô lượng sai biệt, duy Như Lai năng tri cố. 

Hựu chư Phật pháp, hữu Nhân hữu Duyên, 
Nhân Duyên cụ túc, nãi năng thành biện. Như mộc 
trung hỏa tánh, thị hóa chánh Nhân, nhược vô nhân 
tri, bất giả phương tiện, năng tự thiêu mộc, vô hữu 
thị xứ. Chúng sinh diệc nhĩ, tuy hữu chánh Nhân 


Khởi tín Đụi thừa 133 


huân tập chỉ lực, nhược bất ngộ chư Phật Bồ-tát, 
Thiện tri thức đẳng, dĩ chỉ vi Duyên, năng tự đoạn 
phiền não, nhập Niết-bàn giả, tắc vô thị xứ. Nhược 
tuy hữu ngoại Duyên chỉ lực, nhỉ nội tịnh pháp vị 
hữu huân tập lực giả, diệc bất năng cứu cánh yếm 
sinh tử khổ, nhạo cầu Niết-bàn. Nhược Nhân Duyên 
cụ túc giả, sở vị tự hữu huân tập chỉ lực, hựu vi chư 
Phật Bồ-tát đắng, Từ bi nguyện hộ cố, năng khởi 
yếm khổ chỉ tâm, tín hữu Niết-bàn, tu tập thiện căn. 
Dĩ tu thiện căn thành thục có, tắc trị chư Phật, Bồ- 
tát thị giáo lợi hỷ, nãi năng tấn thú, hướng Niết-bàn 
đạo. 

° NGHĨA: 

Hỏi: Theo ý nghĩa đó thì ai cũng có Chân như và 
sự huân tập của Chân như, nhưng tại sao có người tin, 
có người không tin; lại còn có vô số sự sưi biệt trước 
sau nữa? Lẽ ra, ai cũng cùng lúc tự biết mình có Chân 
như và đều tu tập các phương tiện thích nghi để cùng 
thê nhập Niết-bàn mới phải chứ? 

Đáp: Chân như thì đồng nhất mà vô minh thì vô 


sô. Từ gôc đên ngọn đặc tính của vô minh vôn sai khác 


134 Khởi tín Đại thừa 


nhau vì nặng-nhẹ bất đồng: các phiền não nặng nhiều 
hơn số cát sông Hằng, đều nương nơi vô minh mà sinh 
khởi khác nhau; và những phiền não nhẹ, như ngã kiến, 
ngã ái cũng đều nương nơi vô minh mà sinh khởi khác 
nhau. Tất cả phiền não nói trên đều nương nơi vô minh 
mà sinh khởi, trước sau sai khác nhiều đến vô lượng, 
và chỉ có đức Như Lai mới biết rõ hết. (Do đó, mà có 
người tin, người không tin và trước sau sai khác). 

Lại nữa, theo Pháp của chư Phật, cái gì cũng có 
Nhân có Duyên, Nhân Duyên hội đủ thì mới thành 
tựu. Như tánh lửa trong gỗ là Nhân chính của lửa, nếu 
không ai biết và dùng cách để lấy lửa mà bảo gỗ tự 
cháy lên là điều không thể có. Chúng sinh cũng vậy, 
tuy có Nhân chính là sức mạnh huân tập của Chân như, 
nhưng nếu không gặp chư Phật, Bồ-tát và các Thiện tri 
thức làm Duyên mà tự đoạn diệt phiền não để vào Niết- 
bàn là điều không thể xảy ra. Trường hợp có sức mạnh 
huân tập của ngoại Duyên, nhưng chưa có sức mạnh 
nội huân là Chân như, thì cũng chưa hoàn toàn chán cái 
khổ sinh tử cầu cái vui Niết-bàn. Nếu Nhân và Duyên 
đầy đủ, tức có sức mạnh nội huân của Chân như bên 


Khởi tín Đụi thừa 135 


trong, lại được nguyện lực ngoại huân của chư Phật, 
Bồ-tát bên ngoài Từ bi gia hộ, mới thực sự chán cái 
khổ sinh tử, tin có Niết-bàn và tu tập những điều lành 
căn bản. Rồi nhờ tu tập các điều lành thuần thục, nên 
gặp được chư Phật, Bồ-tát khuyên bảo, giáo hóa, tán 
thưởng mới có thể đi thắng nhanh chóng đến Niết-bàn. 

° GIẢI: 

Đoạn này gồm có ba phần: 

- Phần thứ nhất: Từ “Hỏi... đến... mới phải 
chứ? ”: Luận chủ giả thiết đặt hai nghi vẫn có thê xảy 
ra khi trình bày sự huân tập Chân như vào vô minh. 

+ Nghi vấn thứ nhất: Chúng sinh vốn sẵn Chân 
như bình đăng như nhau thì tại sao có vô số hiện trạng 
sai khác, như hiện trạng người trí kẻ ngu, người chánh 
kẻ tà, người tin kẻ không... ? 

+ Nghi vấn thứ hai: Chủng sinh đều nhờ Chân 
như huân tập mà phát tâm tu tập, thì tại sao không 
đồng thời tự tin, đồng thời tu tập, đồng thời nhập Niết- 
bàn... mà có vô số hiện trạng trước sau sai khác nhau? 

Qua ý nghĩa của hai nghi vấn trên, có thể quy kết 
vào một điều nghi: Thậi sự, Chân như không thật có 


136 Khởi tín Đụi thừa 


hay Bản Thể chúng sinh không phải là tánh Phật! 

- Phần thứ hai: Từ “Đáp... đến...rõ biết hết” là 
phần đầu giải đáp hai nghi vấn trên. 

Tổng quát đề nói, đáp án cho hai nghi vấn trên có 
hai ý: 

+ Thứ nhất, do vô minh dày mỏng mỗi người mỗi 
khác nhau. 

+ Thứ hai, do ngoại Duyên mỗi người mỗi sai khác. 

Phần này giải thích rằng, sở dĩ có những hiện 
tượng trên là do sự huân tập vô minh vào Chân như ở 
mỗi người sâu cạn sai khác. Nghĩa là, mỗi người trạng 
thái các tâm nhiễm không thích ứng, tâm nhiễm (hích 
ng có VÔ số sự sai khác. Nếu trạng thái vô minh sâu 
nặng thì chậm giác ngộ và ngược lại. 

- Phân thứ ba: Tù “Lại nữa... đến... Niết-bàn ” là giải 
thích ngoại Duyên huân tập ở mỗi người sai khác nhau. 

Muốn chứng Tuệ giác Niết-bàn, theo Pháp Phật 
thì phải hội đủ cả Nhân lẫn Duyên. Mỗi người đều sẵn 
có tánh Phật (nội huân) chưa đủ, mà cần phải có sự 
trợ duyên bên ngoài, tức nhờ vào sự giáo hóa của chư 
Phật, Bồ-tát. Mặt khác, có sự trợ duyên mạnh nhưng 


Khởi tín Đụi thừa lŠ7 


nội huân yếu kém cũng chưa đủ. Do thế, cần phải hội 
đủ cả Nhân lẫn Duyên mạnh mẽ mới đạt kết quả rốt 
ráo. Tựu trung, muốn hoàn thành tánh Phật (Tuệ giác 
Niết-bàn) cần hội đủ ba yếu tố: 

+ Chánh nhân tánh Phật (Chân như): Sẵn có trong 
mỗi chúng sinh (tương tự, như lửa vốn sẵn trong gỗ). 

+ Duyên nhán tánh Phát: Những trợ duyên của 
chư Phật, Bồ-tát (tương tự, như phương cách lấy lửa 
trong gỗ). 

+ Liễu nhân tánh Phật: Thê nhập tánh Phật vôn 
sẵn có (tương tự, như khi lửa bốc cháy). 

Tuy thế, nhưng phần này Luận chủ nhằm nhấn 
mạnh chức năng của Duyên nhân; nghĩa là trong quá 
trình giác ngộ chức năng của ngoại Duyên quan trọng 
không kém chức năng của Chánh nhân (nội huân). 
Tóm lại, nội dung tổng quát phần này giải thích rằng, 
sở dĩ có hiện trạng M⁄£-Ngó nhanh chậm sai khác như 
thế, do bởi Duyên huân tập ở mỗi người mỗi sai khác. 

ÖỒ ÂM: 

Dụng huân tập giả, tức thị chúng sinh ngoại 
Duyên chỉ lực. Như thị ngoại Duyên hữu vô lượng 


138 Khởi tín Đụi thừa 


nghĩa, lược thuyết nhị chủng. Vân hà vi nhị? -Nhất 
giả, Sai biệt duyên. Nhị giả, Bình đẳng duyên. 

- Sai biệt duyên giả, thử nhân y ư chư Phật, Bồ- 
tát đẳng, tùng sơ phát ý thỉ cầu đạo thời, nãi chí 
đắc Phật, ư trung nhược kiến nhược niệm, hoặc vỉ 
quyến thuộc phụ mẫu chư thân, hoặc vi cấp sứ, hoặc 
vi tri hữu, hoặc vi oan gia, hoặc khởi Tứ nhiếp; nãi 
chí nhất thiết sở tác vô lượng hành Duyên, dĩ khởi 
Đại bỉ huân tập chỉ lực, năng linh chúng sinh tăng 
trưởng thiện căn, nhược kiến nhược văn, đắc lợi ích 
có. Thử Duyên hữu nhị chúng. Vân hà vi nhị? -Nhất 
giả Cận duyên, tốc đắc độ có. Nhị giá Viễn duyên, 
cửu viễn đắc độ có. Thị Cận-Viễn nhị duyên, phân 
biệt phục hữu nhị chủng. Vân hà vi nhị? -Nhất giả, 
Tăng trưởng hành duyên. Nhị giả, Thọ đạo duyên. 

- Bình đẳng duyên giả, nhất thiết chư Phật, Bồ- 
tát, giai nguyện độ thoát nhất thiết chúng sinh, tự 
nhiên huân tập, thường hằng bất xả. Dĩ đồng thể 
Trí lực cố, tùy ứng kiến văn nhỉ hiện tác Nghiệp. Sở 
vị chúng sinh y ư Tam-muội, nãi đắc bình đẳng kiến 
chư Phật có. 


Khởi tín Đụi thừa 59 


Thử Thế-Dụng huân tập, phân biệt phục hữu 
nhị chủng. Vân hà vi nhị? -Nhắt giả, vị tương ưng, 
vị phàm phu Nhị thừa, sơ phát ý Bồ-tát đẳng, dĩ Ý, 
Ý thức huân tập, y tín lực cố, nhi năng tu hành, vị 
đắc vô phân biệt Tâm, dữ Thể tương ưng có, vị đắc 
tự tại nghiệp tu hành, dữ Dụng tương ưng cố. Nhị 
giả dĩ tương ưng. Vị Pháp thân Bồ-tát, đắc vô phân 
biệt Tâm, dữ chư Phật Trí-Dụng tương ưng, duy 
y pháp lực, tự nhiên tu hành, huân tập Chân như, 
diệt vô minh cố. 

° NGHĨA: 

Dụng của Chân như huận táp chính là năng lực 
làm ngoại Duyên (ngoại huân) cho chúng sinh vừa nói 
ở trên. Ngoại Duyên này có rất nhiều, đại lược thì có 
hai: Một là Duyên sai biệt, hai là Duyên đồng đắng. 

- Duyên sai biệt: Đôi với những người đã có năng 
lực nội huân từ khi họ phát tâm cầu đạo giải thoát cho 
đến khi hoàn thành quả vị Phật-đà, trong thời gian này, 
chư Phật, Bỏ-tát luôn xuất hiện trợ duyên, hoặc hiện 
làm những người thân như cha mẹ, bà con, hoặc hiện 
làm người cung cấp hay người giúp việc, hoặc hiện 


140 Khởi tín Đại thừa 


làm người bạn tốt hay kẻ oán thù, hoặc hiện làm Bốn 
sự nhiếp hóa. Tổng quát để nói, các Ngài làm vô số 
Duyên xuất từ Tâm nguyện Đại bị, thành sức mạnh 
huân tập cho những người ấy, làm cho họ tăng trưởng 
điều lành, thấy nghe hay hoài niệm đều được lợi ích. 
Duyên sai biệt này có hai loại: Một là Duyên gần, làm 
cho nhanh chóng được đắc Đạo; hai là Duyên xa, làm 
cho lâu ngày mới được đắc Đạo. Hai Duyên gần-xa này 
nếu phân tích thì có hai loại nữa: Một là Duyên 7ăng 
trưởng Pháp hạnh, hai là Duyên Tiếp nhận Chánh 
pháp. 

- Duyên đồng đăng: Hết thảy chư Phật, Bồ-tát đều 
nguyện cứu độ tất cả chúng sinh, Tâm nguyện đó huân 
tập cho chúng sinh một cách tự nhiên, thường hằng và 
không rời. Nghĩa là, do sức mạnh của Tuệ giác đồng 
fhể' mà hiện ra những việc thích hợp với sự thấy nghe 
và hoài niệm của chúng sinh. Do vậy mà trong kinh đã 
nói, hễ có Định lực thì ai cũng có thể thấy Phật. 

Thê và Dụng của Chân như huân tập cho chúng 
16 Tuệ giác đống thể: Đồng thể là Bản Thể Chân như. Chúng sinh và 


chư Phật đồng nhất Bản Thể ấy. Tuệ giác đồng thể là Tuệ giác đã thể 
nhập Bản Thể đó. 


Khởi tín Đại thừa 141 


sinh như trên chia ra hai loại: Một, chưa thích ứng, là 
loại làm cho phàm phu, hàng Nhị thừa và các Bồ-tát 
mới phát tâm được Ý và Ý thức huân tập, nên dựa vào 
đức tin mà tu hành, chứ chưa được cái Trí vô phân biệt 
thích ứng với Thê Chân như, chưa được cái fu không 
dụng công thích ứng với Dụng Chân như. Hai, đã thích 
ứng, là loại làm cho hàng Bồ-tát Pháp thân được cái 
Trí vô phân biệt /hích ứng với Trí và Dụng của chư 
Phật, nên chỉ dựa vào Pháp lực!” mà tu hành một cách 
tự nhiên, huân tập vào Chân như mà hủy diệt vô minh 
(Bắt giác). 

° GIẢI: 

Nội dung đoạn này có hai phần: 

- Phần thứ nhất: Từ “Dụng của Chân như... đến... 
thấy Phật” là nói rõ thêm về Dụng của Chân như huân 
íập. Dụng ở đây chính là Hoạ dụng siêu việt (Bất tư 
nghị nghiệp) đã nói ở trước. Cụ thê để nói, đó chính là 
Diệu Dụng của chư Bỏ-tát, chư Phật khi đã hội nhập 
Chân như; các Ngài vì Đại từ, Đại bi và Đại nguyện, 
luôn thể hiện các phương tiện bất tư nghị /hích ứng 


17 Pháp lực: Năng lực thể nhập Chân như. 


142 Khởi tín Đại thừa 


mọi căn cơ, giúp chúng sinh tu tập giải thoát. Sự trợ 
duyên này, tổng quát thì có hai loại: 

+ Thứ nhất, Duyên sai biệt: Đây là đứng trên căn 
cơ chúng sinh để xét. Nghĩa là, vì căn cơ chúng sinh 
bất đồng nên tiếp nhận sự trợ duyên (ngoại duyên) của 
chư Phật, chư Bồ-tát sai biệt nhau. Nội dung sự trợ 
duyên sai biệt này thì vô số, nhưng đại lược thì có năm 
phương diện: 

1. Nương Tâm Từ bi để trợ duyên (như hiện làm 
cha mẹ, bà con...). 

2. Nương vào công việc để trợ duyên (như hiện 
làm người g1úp vIiỆc... ). 

3. Nương vào tình nghĩa để trợ duyên (như hiện 
làm người bạn tâm giao... ). 

4. Nương vào oán thù để trợ duyên (như hiện làm 
kẻ thù...). 

5. Nương tâm lý chúng sinh để trợ duyên (như 
thực hành Tứ nhiếp pháp... ). 

Và, cũng đứng trên căn cơ chúng sinh nhìn theo 
hướng thời gian, nội dung Duyên sai biệt này lại được 
chia làm hai loại, đó là Duyên gần và Duyên xa. Dù 


Khởi tín Đại thừa 143 


phân tích nhiều loại như thế, nhưng tựu trung không 
ngoài ý hướng trợ duyên cho tất cả chúng sinh ứiếp 
nhận Chánh pháp và tăng trưởng Pháp hạnh, hầu thê 
nhập Chân như, đạt mục đích giải thoát tối hậu. 

+ Thứ hai, Duyên đồng đẳng: Đây là đứng trên 
Bản Thê Bi-Trí của chư Phật, chư Bồ-tát đề xét; Bi-Trí 
các Ngài thì thường hằng bất biến và luôn luôn huân 
tập cho tất cả chúng sinh một cách tự nhiên, đồng đăng 
vô phân biệt. Chính vì thế, nên kinh dạy: “Mễ có Định 
lực thì ai cũng có thể thấy Phát ”. 

- Phân thứ hai: Từ “Thể và Dụng... đến... hủy 
điệt vô minh ” là đúc kết sự huân tập Thể và Dụng của 
Chân như đã thuyết minh ở trước. Tông quát phần này 
nhằm nói lên sự huân tập của một Chân như duy nhất, 
để phô diễn giáo nghĩa Khởi Tín là Chân như Duyên 
khởi hay Như Lai tạng Duyên khởi. Nội dung này chia 
làm hai loại: 

+ Thứ nhất, chưa thích ứng (chưa thể nhập Chân 
như): Đây là trường hợp của hàng phàm phu, Nhị thừa 
và chư Bồ-tát sơ phát tâm (Tam hiền); ở các địa vị này, 
về Trí tuệ thì chưa chứng được 7í Vô phân biệt (Căn 


144 Khởi tín Đại thừa 


bản trí), nên không thê /hích ứng với Thể Chân như; 
còn về đức hạnh thì chưa được ứu không dụng công 
(Hậu đắc trí), nên cũng không thê /Jích ứng với Dụng 
Chân như. 

+ Thứ hai, đã thích ứng (thê nhập Chân như): Đây 
là trường hợp của hàng Bồ-tát Thập địa (Pháp thân Bồ- 
tát); ở các địa vị này, chư Bồ-tát nương vào tự thân 
Chân như (Pháp lực), nên chứng được Trí Võ phân biệt 
và Hoạt dụng siêu việt. Nghĩa là /hích ứng với TrÍ và 
Dụng của chư Phật hay /hích ứng với Thể và Dụng 
của Chân như. Và, đến thời điểm Bồ-tát /hích ứng toàn 
triệt, có nghĩa Chân như hiển lộ toàn diện và vô minh 
hoàn toàn hủy diệt. Chân như hiền lộ là đồng nghĩa với 
Như Lai tạng hiển lộ hay Pháp thân Như Lai hiển lộ 
vậy (thành tựu quả Phật). 

3X s& 


B.HI.1.c!.b - Nói pháp nào bắt diệt. 

ÖỒ ÂM: 

Phục thứ, nhiễm pháp tùng vô thỉ đĩ lai, huân 
tập bất đoạn; nãi chí đắc Phật hậu tắc hữu đoạn; 


Khởi tín Đại thừa 145 


Tịnh pháp huân tập, tắc vô hữu đoạn, tận ư vị lai. 
Thử nghĩa vân hà? -Dĩ Chân như pháp, thường 
huân tập có, vọng tâm tắc diệt, Pháp thân hiển hiện, 
khởi Dụng huân tập, có vô hữu đoạn. 

° NGHĨA: 

Lại nữa, từ vô thỉ đến nay các pháp nhiễm được 
huân tập không ngừng: nhưng đến khi thành Phật thì 
các pháp nhiễm ấy phải hủy diệt; còn các pháp tịnh 
được huân tập không ngừng thì không hủy diệt mà hiện 
hữu đến tận vị lai. Ý nghĩa này như thế nào? -Vì Chân 
như thường xuyên huân tập nên vọng tâm hủy diệt, 
Pháp thân hiển lộ mà phát khởi cái Dụng huân tập của 
nó, chứ không có hủy diệt. 

* GIẢI: 

Nội dung nói về sự sinh diệt liên tục ở trước gồm 
có hai điểm chính, đó là nói sự huân tập của pháp 
nhiễm và pháp tịnh. Chính do sự huân tập qua lại giữa 
nhiễm-tịnh này mà toàn bộ Pháp giới có mười cảnh 
giới (Tứ thánh, Lục phàm). Trong mười cảnh giới này, 
cảnh giới tối thượng là cảnh giới Phật. Đây cảnh giới 
Chân như hiển lộ toàn diện và vô minh hủy diệt hoàn 


146 Khởi tín Đại thừa 


toàn. Nội dung đoạn này giải thích rằng, pháp nhiễm 
và pháp tịnh đều là mặt Dụng của Tâm, nhưng pháp 
nhiễm là nghịch dụng, nên vô thỉ mà hữu chung; trong 
khi đó, pháp tịnh là thuận dụng nên vô thỉ và vô chung. 
Vì thế, pháp nhiễm là pháp hủy diệt mà pháp tịnh là 
pháp bất diệt. Nên khi vô minh (pháp nhiễm) hủy diệt 
thì Pháp thân hiển lộ (Như Lai tạng) trọn vẹn với mọi 
Hoạt dụng bất khả tư nghị. 
œ3 & 


B.IIIL.I.c?: Nói Thể-Tướng-Dụng của Chân như 
để biểu thị Thể, Tướng và Dụng vĩ đại của Tâm trong 
lĩnh vực Ngộ (Có 2 tiêu tiết): 

B.HI.1.c.a: Nói Thể và Tướng vĩ đại của Chân 
như. 

B.HI 1.c°.b: Nói Dụng vĩ đại của Chân như. 
«%6 


B.IHI.1.c.a: Nói Thể và Tướng vĩ đại của Chân như. 
ẨÖỒ ÂM: 
Phục thứ, Chân như tự Thể Tướng giả, nhất 


Khối tín Đại thừa 147 


thiết phàm phu, Thanh văn Duyên giác, Bồ-tát chư 
Phật, vô hữu tăng giảm; phi tiền tế sinh, phi hậu tế 
diệt; tất cánh thường hằng. Tùng bốn dĩ lai, tánh 
tự mãn túc nhất thiết công đức. Sở vị tự Thể hữu 
Đại Trí tuệ quang minh nghĩa có, biến chiếu Pháp 
giới nghĩa có, chân thật thức tri nghĩa có, tự tánh 
thanh tịnh tâm nghĩa có, thường-lạc-ngã-tịnh nghĩa 
có, thanh lương bất biến tự tại nghĩa có. Cụ túc như 
thị quá ư Hằng sa, bất ly bất đoạn, bất dị bất tư nghị 
Phật pháp; nãi chí mãn túc vô hữu sở thiểu nghĩa có, 
danh vỉ Như Lai tạng, diệc danh Như Lai Pháp thân. 

Vấn viết: Thượng thuyết Chân như, kỳ Thể 
bình đẳng, ly nhất thiết tướng, vân hà phục thuyết 
thể hữu như thị chủng chủng công đức? 

Đáp viết: Tuy thật hữu thử chư công đức nghĩa, 
nhỉ vô sai biệt chỉ tướng, đẳng đồng nhất vị, duy 
nhất Chân như. Thử nghĩa vân hà? -Dĩ vô phân 
biệt, ly phân biệt tướng, thị cố vô nhị. Phục dĩ hà 
nghĩa đắc thuyết sai biệt? -Dĩ y Nghiệp thức sinh 
diệt tướng thị. Thử vân hà thị? -Dĩ nhất thiết pháp, 


bốn lai duy Tâm, thật vô ư niệm, nhỉ hữu vọng tâm, 


148 Khởi tín Đại thừa 


Bắt giác niệm khởi, kiến chư cảnh giới, có thuyết vô 
minh. Tâm tánh bất khởi tức thị Đại Trí tuệ quang 
mỉnh nghĩa cố. Nhược tâm khởi kiến, tắc hữu bất 
kiến chỉ tướng. Tâm tánh ly kiến, tức thị biến chiếu 
Pháp giới nghĩa có. Nhược tâm hữu động, phi chơn 
thức tri, vô hữu tự tánh, phi thường phi lạc, phi ngã 
phi tịnh, nhiệt não suy biến, tắc vô tự tại; nãi chí 
cụ hữu quá Hằng sa đẳng vọng nhiễm chỉ nghĩa. 
Đối thử nghĩa có, Tâm tánh bắt động, tắc hữu quá 
Hằng sa đẳng chư tịnh công đức tướng nghĩa thị 
hiện. Nhược Tâm hữu khởi, cánh kiến tiền pháp 
khả niệm giả, tắc hữu sở thiểu; như thị tịnh pháp 
vô lượng công đức, tức thị Nhất Tâm, cánh vô sở 
niệm; thị cố mãn túc, danh vi Pháp thân, Như Lai 
chỉ tạng. 

° NGHĨA: 

Lại nữa, tự Thê, tự Tướng của Chân như thì ở địa 
vị phàm phu hay Thanh văn, ở địa vị Duyên giác hay 
Bồ-tát hoặc ở quả vị Phật-đà, không có việc thêm lên 
hay bớt đi, không phải phát sinh từ tối sơ, không phải 
hủy diệt ở tối hậu, mà tuyệt đối thường hằng. Xưa nay 


Khởi tín Đại thừa 149 


tánh ấy vốn tự đầy đủ mọi công đức. Tức như kinh 
nói, tự tánh ấy như ánh sáng Trí tuệ vĩ đại, như chiếu 
khắp vũ trụ vạn hữu, như thấu triệt đúng như sự thật, 
như cái Tâm Thể trong suốt, như thường-lạc-ngã-tịnh, 
như trong mát bất biến tự tại. Đại loại như vậy, đầy đủ 
những phâm chất Phật-đà, những phâm chất nhiều hơn 
số cát sông Hằng, không tách rời, không bao giờ hủy 
diệt, không biệt lập với Chân như, không thê tư duy 
phô diễn; và, vì đầy đủ không thiếu gì, nên Chân như 
được gọi là Như Lai tạng hay là Pháp thân Như Lai. 
Hỏi: Trước đây đã nói Bản Thê Chân như là Nhất 
Thể, siêu việt tất cả mọi sắc thái, tại sao ở đây lại nói 
Bản Thê Chân như đây đủ những tánh đức như vậy? 
Đáp: Tuy thật có các tánh đức như thế, nhưng 
không có sắc thái sai khác mà là đồng đắng Nhất Thẻ, 
duy nhất Chân như. Ý nghĩa này như thế nào? -Là vì 
siêu việt phân biệt và đối tượng phân biệt nên không 
phải dị biệt. Như thế tại sao lại nói chúng có sai biệt? 
-Đó là đứng trên cơ sở sinh diệt của Nghiệp thức mà 
biểu thị. Biểu thị như thế nào? -Tất cả các pháp đều là 
Tâm (Nhất Tâm), siêu việt mọi phân biệt, nhưng do 


150 Khởi tín Đụi thừa 


vọng tâm mà phân biệt sinh khởi để hình thành vọng 
cảnh, nên nói là vô minh. Tâm Thể không phân biệt 
chính đó là ý nghĩa ánh sáng Trí tuệ vĩ đại. Vọng tâm 
khởi lên cái nhận thức nên có cái không nhận thức; 
Tâm Thể không phát khởi cái nhận thức ấy; đây là ý 
nghĩa chiếu khắp vũ trụ vạn hữu. Vọng tâm vọng động 
nên không phải là nhận thức chân xác, không có tự 
tánh, không phải là Bản Thể /hưởng-lạc-ngã-tịnh, mà 
là nóng bức, suy biến, bị thụ động, cho đến có nhiều 
hơn số cát sông Hằng những sự ô nhiễm. Ngược lại, 
Tâm Thể thì không vọng động nên có nhiều hơn số 
cát sông Hằng các đức tánh trong sáng. Tâm Thể nếu 
vọng khởi phân biệt thì chỉ thấy được đối tượng phân 
biệt (mà không thấy được cái không phân biệt), như 
thế thì phải thiếu sót; còn vô lượng tánh đức trong sáng 
thì toàn là Tâm Thể đồng nhát, siêu việt phân biệt, nên 
Tâm Thể thật là sung mãn và được gọi là Pháp thân hay 
Như Lai tạng. 

* GIẢI: 

1- Sự sinh diệt và sinh diệt liên tục của tâm đề biểu 
thị Thê-Tướng-Dụng vĩ đại của Tâm ở hai lĩnh vực Mê 


Khởi tín Đụi thừa 151 


và Ngộ đã thuyết minh xong. Đoạn này là thuyết minh 
Thể và Tướng của Chân như ở lĩnh vực Ngộ. 

Qua nội dung đã trình bày về hai mặt của Tâm 
là Chân như và sinh diệt ở trước, không gì hơn là nói 
lên toàn bộ sắc thái của Pháp giới (Nhất Pháp giới đại 
tổng tướng). Đến đây, Luận chủ quy kết tất cả ý nghĩa 
vào Như Lai tạng. Như thế, cái Tướng chung vĩ đại của 
Pháp giới chính là Như Lai tạng (kho tàng chứa tánh 
đức trong sáng hay chứa đức Như Lan) hay chính là cái 
Tâm của chúng sinh. Vì thế và chính thế, giáo nghĩa 
Khởi Tín mới được mệnh danh là trường phái Như Lai 
tạng Duyên khởi. 

2- Đoạn này chia làm hai phần: 

- Phân thứ nhất: Từ “Lại nữa... đến... Như Lai 
Pháp thân ” là nói Thể và Tướng vĩ đại của Chân như. 
Thê và Tướng của Chân như chính là hai trạng thái 
Không như thật và Bắt không như thật đã giải thích ở 
trước. Trên phương diện khảo sát thì chỉ có thể thuyết 
minh mặt Bát không như thật (Tướng), chứ mặt Không 
như thật (Thể) thì không thê tư duy, phô diễn gì được. 
Tuy nhiên, nói như vậy là lập cước trên lý luận, còn trên 


152 Khởi tín Đại thừa 


thực tại thì Không như thật đích thị là Bất không như 
fhật, là kho tàng Như Lai với vô lượng tánh đức bất tư 
nghị. Phần này thuyết minh về Thê và Tướng của Chân 
như chính là thuyết minh vẻ tánh đức Như Lai tạng hay 
tánh đức Nhất Tâm. Chân như là bất sinh diệt thì Thể- 
Tướng Chân như hay Như Lai tạng hắn là bất sinh diệt, 
vô thỉ vô chung: vì thế, ở địa vị phàm phu, Thanh văn 
hay quả vị Phật-đà, Như Lai tạng không có sự kiện bớt 
đi hay tăng thêm, mà luôn luôn thường hăng vô lượng 
tánh đức bất tăng bất giảm. Đại lược để nói, Như Lai 
tạng sẵn đủ những tánh đức: 

+ Ảnh sáng Trí tuệ vĩ đại (tức Tánh thường quang 
của Pháp thân Phật. Các kinh Đại thừa thường gọi là 
Pháp thân Tỳ-lô Giá-na). 

+ Chiếu khắp vũ frụ vạn hữu (tức Thật trí chiếu 
suốt lý tánh, Quyên trí soi khắp vạn hữu). 

+ Thấu triệt đúng như thật (vì siêu việt mọi phân 
biệt, chỉ là Chân giác). 

+ Tâm Thể trong sáng (vì không hiện hữu vô minh, 
pháp nhiễm). 

+ Thưởng, lạc, ngã, tịnh (Thường: Bắt biến, vô 


Khởi tín Đụi thừa 55 


thí vô chung. Lạc: Tuyệt đối an lạc. Ngã: Tự tại ngoài 
vòng Biến dịch sinh tử và Phần đoạn sinh tử. 7nử: 
Tuyệt đối trong sáng, không bị ô nhiễm bởi các pháp 
nhiễm). 

+ Trong mái, bất biến, tự tại.v.v... 

Tóm lại, vì sung mãn vô lượng tánh đức như thế, 
làm chỗ nương tựa cho tất cả các pháp, nên gọi là Như 
Lai tạng hay Pháp thân Như Lai. 

- Phân thứ hai: Từ “Hỏi... đến... Như Lai tạng” là 
giải thích những thắc mắc sinh khởi từ phần một trên. 
Nội dung thắc mắc này có bốn điểm: 

a. Đã nói Bản Thê Chân như là Nhất Thể, siêu việt 
mọi sắc thái thì tại sao lại nói Bản Thể Chân như đầy 
đủ mọi tánh đức? -Đại khái, Luận chủ trả lời rằng, nói 
Chân như đầy đủ mọi tánh đức là đứng trên mặt Tướng 
của Chân như (Như Lai tạng), để thuyết minh. Nhưng 
sự thật, Tướng (Bắt không) và Tánh (Không) của Chân 
như là Nhất Thể. Nói khác hơn, mọi tánh đức ấy là 
Nhất tướng Vô tướng. 

b. Với giải thích trên, thính chúng chưa hiểu nên 
gạn hỏi: Ý nghĩa ấy như thế nào? -Luận chủ đáp răng, 


154 Khởi tín Đại thừa 


tại Chân như thì tuyệt đôi dứt mọi phân biệt, mọi sự 
đối đãi ngã-ngã sở, nên tuyệt đối không có sự sai biệt. 

c. Vậy căn cứ đâu mà bảo các tánh đức có sự sai 
biệt? -Đáp: Nói sai biệt là đứng trên cơ sở sinh diệt của 
Nghiệp thức đề thuyết minh. 

d. Thuyết minh như thế nào? -Đáp: Thật sự từ vô 
thi đến vô chung các pháp vốn Vô tướng nên không có 
tướng sai khác; nhưng vì vô minh vọng động (Nghiệp 
thức) mà thấy các đối tượng sai biệt, tức hiện hữu vô 
lượng vô số tướng ô nhiễm. Do đối chiếu với Nghiệp 
thức có vô lượng sự sai biệt như thế, nên nói Chân như 
có vô lượng tánh đức sai khác. Đây là vẫn đề tỷ giảo 
đứng trên cơ sở y ngôn để luận bàn. 

%6 


B.HI 1.c.b: Nói Dụng vĩ đại của Chân như. 

ÖỒ ÂM: 

Phục thứ, Chân như Dụng giả, sở vị chư Phật 
Như Lai, bốn tại nhân địa phát Đại Từ bi, tu chư Ba- 
la-mật, nhiếp hóa chúng sinh, lập Đại Thệ nguyện, 
tận dục độ thoát đẳng chúng sinh giới, diệc bất hạn 


Khởi tín Đụi thừa 155 


kiếp số, tận ư vị lai. Dĩ thử nhất thiết chúng sinh 
như kỷ thân có, nhi diệc bất thủ chúng sinh tướng. 
Thử dĩ hà nghĩa? -Vị như thật tri nhất thiết chúng 
sinh cập dữ kỷ thân, Chân như bình đẳng, vô biệt 
dị có. Dĩ hữu như thị đại phương tiện Trí, trừ diệt 
vô mỉnh, kiến bốn Pháp thân; tự nhiên nhi hữu bất 
tư nghị nghiệp chúng chúng chỉ dụng: tức dữ Chân 
như đẳng biến nhất thiết xứ; hựu diệc vô hữu dụng 
tướng khả đắc. Hà dĩ có? -Vị chư Phật Như Lai, duy 
thị Pháp thân, Trí tướng chỉ thân, đệ nhất nghĩa đế, 
vô hữu thế để cảnh giới, ly ư thi tác, đản tùy chúng 
sinh kiến văn đắc ích, có thuyết vi Dụng. 

Thứ Dụng hữu nhị chủng, vân hà vi nhị? -Nhất 
giả, y Phân biệt sự thức, phàm phu Nhị thừa, tâm 
sở kiến giả, danh vi Ứng thân. Dĩ bất tri Chuyển 
thức hiện cố, kiến tùng ngoại lai, thủ sắc phân tè; 
bất năng tận tri có. Nhị giả, y ư Nghiệp thức, vị 
chư Bồ-tát tùng sơ phát ý, nãi chí Bồ-tát cứu cánh 
địa, tâm sở kiến giả, danh vi Báo thân; thân hữu vô 
lượng sắc, sắc hữu vô lượng tướng, tướng hữu vô 
lượng hảo; sở trụ y quả, diệc hữu vô lượng chủng 


156 Khởi tín Đụi thừa 


chúng trang nghiêm. Tùy sở thị hiện, tức vô hữu 
biên, bất khả cùng tận, ly phân tề tướng. Tùy kỳ 
sở ứng, thường năng trụ trì, bất hủy bất thất; như 
thị công đức, giai nhân chư Ba-la-mật đắng vô lậu 
hành huân, cập bất tư nghị huân chỉ sở thành tựu, 
cụ túc vô lượng lạc tướng, cố thuyết vi Báo thân. 
Hựu vi phàm phu sở kiến giả, thị kỳ thô sắc, tùy ư 
lục đạo, các kiến bất đồng, chủng chủng dị loại, phi 
thọ lạc tướng, cố thuyết vi Ứng thân. Phục thứ, sơ 
phát ý Bồ-tát đăng sở kiến giả, dĩ thâm tín Chân như 
pháp có, thiểu phần nhỉ kiến; tri bỉ sắc tướng trang 
nghiêm đẳng sự, vô lai vô khứ, ly ư phân tễ, duy y 
Tâm hiện, bất ly Chân như. Nhiên thử Bồ-tát, do tự 
phân biệt, dĩ vị nhập Pháp thân vị cố; Nhược đắc 
tịnh Tâm, sở kiến vi diệu, kỳ dụng chuyền thắng. 
Nãi chí Bồ-tát địa tận kiến chỉ cứu cánh. Nhược ly 
Nghiệp thức, tắc vô kiến tướng, dĩ chư Phật Pháp 
thân vô hữu bỉ thử sắc tướng, diệt tướng kiến có. 

Vấn viết: Nhược chư Phật Pháp thân, ly ư sắc 
tướng giả, vân hà Năng hiện sắc tướng? 

Đáp viết: Tắc thử Pháp thân thị sắc Thể có, 


Khởi tín Đụi thừa là7 


Năng hiện ư sắc. Sở vị tùy bốn dĩ lai, Sắc Tâm bất 
nhị, dĩ Sắc tánh tức Trí cố; Sắc Thể vô hình, thuyết 
danh Trí thân. Dĩ Trí tánh tức Sắc cố, thuyết danh 
Pháp thân. Biến nhất thiết xứ, sở hiện chỉ sắc vô 
hữu phân tê; tùy tâm năng thị thập phương thế 
giới: Vô lượng Bồ-tát, vô lượng Báo thân, vô lượng 
trang nghiêm; các sai biệt, giai vô phân tê, nhi bắt 
tương phương. Thử phi tâm thức phân biệt năng 
tri, di Chân như tự tại Dụng nghĩa có. 

° NGHĨA: 

Lại nữa, Dụng của Chân như là các đức Như Lai 
khi còn ở địa vị tu nhân (Bồ-tát), phát Đại Từ bi làm các 
hạnh Ba-la-mật, giáo hóa chúng sinh với thệ nguyện vĩ 
đại đã lập ra, vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh, không 
hạn thời kỳ, cùng tận vị lai. Các Ngài làm như thể là vì 
nhìn chúng sinh như thân của mình, lại không có khái 
niệm chấp thủ chúng sinh. Như thế là vì ý nghĩa gì? 
-Tức các Ngài nhận thức đúng như thật rằng, chúng 
sinh và thân mình là đồng nhất Chân như, hoàn toàn 
không sai khác. Với nhận thức này chính là Trí tuệ làm 
phương tiện lớn lao giúp các Ngài hủy diệt được vô 


158 Khởi tín Đụi thừa 


minh, thấy được Pháp thân xưa nay của mình; Pháp 
thân đó, tự nó có những Hoạt dụng siêu việt không thê 
nghĩ bàn, đồng đăng với Chân như và phổ biến khắp 
tất cả; dù là thế, nhưng những hoạt dụng đó chẳng có 
tướng trạng gì để có thể nắm bắt. Tại sao như vậy? -Vì 
thân của chư Như Lai là Pháp thân, là 7z/ hán thuộc 
về chân lý tuyệt đối'3, chứ không phải lĩnh vực chân lý 
phổ thông'”, nên siêu việt mọi động tác, chỉ vì chúng 
sinh thấy nghe đến Phật là được lợi ích cả, nên tạm gọi 
là Dụng vậy. 

Dụng của Chân như này có hai loại: Loại thứ nhất 
là do Phán biệt sự thức, nên tầm trí hàng phàm phu và 
Nhị thừa được thấy, cái ấy gọi là Ứng thân của Phật. 
Họ không biết cái họ thấy chính do Chuyển thức của 
họ hình thành, họ thấy thân ấy đến từ ngoài Tâm và 
thấy theo kiểu cục bộ hình sắc; do thế, họ không thể 
biết hết thân Phật. Loại thứ hai là do Nghiệp thức, nên 
tâm trí các vị Bồ-tát mới phát tâm đến hàng Bồ-tát tận 
cùng địa vị được thấy, cái ấy gọi là Báo thân của Phật; 


18 Chân lý tuyệt đối: Thắng nghĩa đế. 
19 Chân lý phổ thông: Thế tục đế. 


Khởi tín Đụi thừa 59 


thấy rằng, thân Phật có vô lượng hình sắc, mỗi hình sắc 
có vô lượng tướng, mỗi tướng có vô lượng vẻ đẹp; thấy 
thế giới của thân ấy có vô lượng trang nghiêm. Thấy 
biểu hiện trên đây của Phật là vô giới hạn, là vô cùng 
tận, siêu việt cục bộ. Sự thấy /bích ứng như thế nên 
thấy thân Phật thường trú bất diệt; và thân Phật hoàn 
hảo như vậy là do sự huân tập không thể nghĩ bàn của 
Chân như và sự huân tập các pháp Vô lậu, như Lục độ 
Ba-la-mật... mà thành tựu, nên đầy đủ vô lượng sắc 
thái an lạc và được gọi là Báo thán. 

Thêm nữa, thân Phật mà chúng sinh được thấy là 
sắc tướng thô xấu, sáu loại chúng sinh lại thấy không 
giông nhau và toàn là sắc thái khổ não nên được gọi là 
Úng thân. Còn thân Phật mà Bồ-tát mới phát tâm trở 
nên được thấy, do vì thâm tín Chân như nên thấy được 
ít phần; biết rằng, sắc tướng trang nghiêm mà mình 
thấy là không đến không đi, siêu việt cục bộ, do Tâm 
biểu hiện, không rời Chân như. Nhưng các vị Bồ-tát 
này vẫn còn phân biệt (mình khác với Phật) nên chưa 
hội nhập được Pháp thân, Đến khi chứng đạt Tjnh tâm 
(Trí tuệ trong sáng) thì thân Phật được thấy mới tinh tế 


160 Khởi tín Đụi thừa 


và Diệu Dụng của thân ấy trở thành tối thắng hơn lên. 
Đến hàng Bồ-tát tận cùng địa vị mới thấy thân Phật một 
cách rốt ráo. Do thế, nếu tách rời Nghiệp thức thì không 
có sự thấy thân Phật (Năng kiến) và thân Phật được thấy 
(Năng hiện), vì Pháp thân chư Phật thì siêu việt mọi đối 
đãi sắc tướng của năng-sở, nên không thê thấy được. 

Hỏi: Pháp thân chư Phật siêu việt sắc tướng thì 
làm sao hiện được sắc tướng? 

Đáp: Vì chính Pháp thân là Bản Thê của sắc tướng 
nên biểu hiện ra các sắc tướng ấy. Nghĩa là, xưa nay 
Sắc Tâm vôn không phải hai đối thể, nên Bản Thể của 
Sắc (Tánh của sắc) tức là 7m (Trí); vì Bản Thê của 
Sắc là vô hình nên gọi là 7í /hân. Và, vì tánh của Tâm 
(Trí tánh) tức là Säc, nên gọi là Pháp thân. Do vì Pháp 
thân này hiện khắp mọi nơi nên sắc thân của chư Phật 
biểu hiện không có cục bộ; tùy Tâm mà biêu hiện khắp 
các thế giới mười phương; vô lượng Bồ-tát, vô lượng 
Báo thân, vô lượng các thứ trang nghiêm, mỗi thứ sai 
khác đều không cục bộ và không chướng ngại nhau. 
Đây là cái Dụng tự tại của Chân như, nên không thể 
dùng tâm thức phân biệt mà biết được. 


Khởi tín Đụi thừa 1ó1 


° GIẢI: 

Tổng quát, đoạn này nói về Dụng vĩ đại của Chân 
như và chia thành bốn phân: 

- Phần thứ nhất: Tù “Lại nữa... đến... gọi là Dụng 
mà thôi” là nói Nhân tố mà Bồ-tát cần thực hiện để 
thê nhập Chân như (đạt quả vị Phật-đà). Khi thể nhập 
Chân như thì tự nhiên có Hoạt dụng siêu việt không thê 
nghĩ bàn. 

Nói đại lược, khi còn địa vị Bồ-tát (Nhân địa), 
các Ngài phát tâm Đại Từ bị, lập Đại Thệ nguyện. Đây 
là hai Nhân tố nòng cốt để giúp các Ngài dõng mãnh 
thực hiện các hạnh Ba-la-mật, nhiếp hóa chúng sinh 
không giới hạn, cho đến tận cùng vị lai; làm được như 
thế là nhờ Trí tuệ thấy đúng như thật mình và chúng 
sinh không sai khác, chỉ là Nhất Thể Chân như. Nhờ 
Trí tuệ ây nên các Ngài đã đoạn tận vô minh, thể nhập 
Chân như, chứng đạt Pháp thân rốt ráo. Và khi đã thể 
nhập Chân như thì không cần dụng công mà cái Dụng 
vĩ đại siêu việt không thể nghĩ bàn tự nhiên hoạt hiện. 
Sự thật, cái Dụng này vốn vô danh vô tướng; bởi lẽ, 
Thê-Tướng Chân như ly danh tuyệt tướng thì cái Dụng 


162 Khởi tín Đại thừa 


Chân như cũng thế. Sở dĩ được gọi là Dụng, là đứng ở 
góc độ chúng sinh để nói. Vì họ chưa thê nhập Chân 
như tùy theo căn cơ mà cảm nhận những lợi ích từ 
Pháp thân chư Phật (Chân như). 

- Phân thứ hai: Từ “Dụng của Chân như... đến... 
Báo thán ” là thuyết minh sự cảm nhận Chân như sâu 
hay cạn theo căn cơ lợi hay độn của chúng sinh. Nghĩa 
là tùy Thể của Chân như hiển lộ ở nơi mỗi cá thể nhiều 
hay ít mà có kết quả nhận biết về Chân như. Đại khái, 
có hai sự cảm nhận là Ứng thân và Báo thân. 

+ Với hàng Phàm phu và Nhị thừa, vì vô minh 
còn sâu dày nên cái thấy của họ là Phân biệt sự thức (Ý 
thức) do Chuyên thức hiện ra. Tuy thế, họ không nhận 
biết đối tượng thấy là do Tâm, mà cho rằng mình thấy 
đối tượng bên ngoài. Vì vậy, họ chỉ thấy được Ứng 
thân Phật mà thôi, và loài nào thì thây theo Nghiệp 
cảm của mình, như loài người thì thấy thân Phật (Ứng 
thân) qua ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. 

Với hàng Bồ-tát sơ phát tâm đến hàng Bồ-tát tận 
cùng địa vị, vì vô minh đã giảm nhẹ nên cái thấy của quý 
Ngài là Báo thân Phật và đến từ bên trong do Nghiệp 


Khởi tín Đụi thừa 165 


thức (A-lại-da) đã được thanh tịnh hóa; tuy vậy, nội 
dung sự thấy này có thô-tế sai khác theo cấp độ đoạn 
trừ vô minh của chư Bồ-tát. Tổng quát để nói, chư Bồ- 
tát Tam hiền thì chỉ thấy được phần thô của Báo thân 
Phật; kế từ Sơ địa đến Đắng giác thì dần thấy Báo thân 
Phật (Bản Thê của mình) tỉnh tế thù thắng hơn. Nội 
dung sự thấy này là thấy thân tướng Phật (Chánh báo) 
có vô lượng tướng hảo vi diệu, và thấy thế giới Phật (Y 
báo) có vô lượng cấu tổ trang nghiêm hy hữu. Kết quả 
để có sự thấy này là do Chân như huân tập (Bắt khả 
tư nghị huân) và các pháp thanh tịnh huân tập (Vô lậu 
hành huân) tức các hạnh Lục Ba-la-mật.v.v... 

+ Vì Nghiệp thức đã được thanh tịnh hóa khế hợp 
với Chân như, nên sự thấy này là thấy Chân như vĩ đại 
của mình. Chính sự thật này, nên luận văn mới bảo cái 
thấy ây là không giới hạn, vô cùng tận, siêu việt cục 
bộ.v.v... 

- Phân thứ ba: Từ “Thêm nữa... đến... không thể 
thấy được ” là nói rõ thêm sự thấy thân Phật từ thô đến 
tế, cho đến thấy toàn triệt. Nói đại lược: 

+ Với chúng sinh, vì đang bị vô minh che phủ quá 


164 Khởi tín Đại thừa 


sâu dày, nên chỉ thấy sắc thân Phật một cách thô thiền; 
thêm nữa, do Nghiệp cảm sai khác nên chúng sinh có 
nhiều chủng loại sai khác, và sự thấy thân Phật cũng 
sâu cạn sai khác. Tuy nhiên, nói một cách đích thực, 
toàn bộ sự thấy đó không phải là thân như thật của đức 
Phật, nên mới gọi là Ứng thân (thích ứng với sự thẫy 
của đương co). 

+ Với hàng Bỏ-tát ở địa vị Tam hiền, nhờ thâm tín 
Chân như mà thấy được thân Phật từ tự tâm mình, thân 
này không tách rời Chân như nên không giới hạn và 
siêu việt mọi phạm trù. Tuy trong thâm tâm các Ngài 
nhận biết như thé, nhưng trên mặt nhận thức thì lại rơi 
vào fự tâm phân biệt tự tâm (Tương tự Giác), vì thế mà 
các Ngài chưa thê hội nhập Chân như. Khi chính thức 
bước lên địa vị Thập thánh, các Ngài mới thật sự đoạn 
từng phần vô minh, khi ấy Pháp thân mới dần dẫn tỏa 
chiếu; đến địa vị Đăng giác các Ngài mới thật sự hủy 
diệt toàn bộ vô minh, hội nhập Chân như một cách 
hoàn hảo (chứng đắc Pháp thân toản triệt). 

+ Thế là, ở địa vị Tam hiền, mặc dầu chư Bồ-tát 
thấy được Báo thân Phật, nhưng không phải là thân 


Khởi tín Đụi thừa 165 


Phật đích thực. Phải lên địa vị Sơ địa mới chính thức 
bắt đầu thấy thân Phật từng phần từ cạn đến sâu, và 
đến Đăng giác mới thâm chứng trọn vẹn được Báo 
thân Phật, cũng tức hoàn thành Pháp thân Phật. Như 
thế, sự kiện thấy thân Phật (Ứng thân và cả Báo thân) 
là sự kiện có mặt của Nghiệp thức, Năng kiến, Năng 
hiện nơi hành giả; và, cho đến khi nào không thấy thân 
Phật, chính là thời điểm hành giả đã hủy diệt toàn bộ 
vô minh, hội nhập Chân như và Pháp thân hiển lộ một 
cách toàn triệt. 

- Phân thứ tư: Từ “Hỏi... đến... mà biết được ” là 
giải thích cho nghi vấn: Pháp thân chư Phật siêu việt 
sắc tướng thì tại sao lại hiện ra sắc tướng là Ứng fhân 
và Bảo thân? 

Đại khái, Luận chủ giải thích rằng, xưa nay Sấc- 
Tâm vốn bất nhị; 7âm chính là Bản Thể của Sốc, mà 
Bản Thể thì vô hình, vô tướng, nên được gọi là 7í thân 
(Sắc tức thị Không); và, tánh của 7m là Sấc, nên được 
gọi là Pháp thân (Không tức thị Sắc). Đây chính là cái 
thấy biết của Trí tuệ Bát-nhã, Trí tuệ thấy biết sự thật 


bát nhát, bát dị của vũ trụ vạn hữu, và nói lên cái uyên 


1ó6 Khởi tín Đụi thừa 


nguyên vô thỉ vô chung của toàn bộ Pháp giới là Pháp 
thân hay Nhất Tâm. Nhất Tâm là giềng mối (Bản Thể) 
để có mọi hiện tượng hoạt dụng bất tư nghị (Báo thân, 
Ứng thân và cả vạn tượng trong Pháp giới); chính thế 
mới gọi Nhất Tâm là Pháp thân, nghĩa là lấy vạn pháp 
(Pháp giới) làm thân. Đây là ý nghĩa Pháp giới có vô 
lượng sắc tướng, như vô lượng Bồ-tát, vô lượng món 
trang nghiêm.v.v.. không có hạn lượng, không chướng 
ngại nhau; thế là Thể và Dụng hay Tâm và Sắc là bất 
khả ly, nên khi chưa thê chứng Chân như (Pháp thân) 
thì không thể nhận biết được. 

Đến đây, đã thuyết minh xong mặt sinh diệt của 
tâm, sau đây Luận chủ sẽ chỉ cách từ sinh diệt hội nhập 
Chân như. 

%6 


B.IH.1.d: Chỉ cách từ sinh diệt hội nhập Chân như. 

ÖỒ ÂM: 

Phục thứ, hiễn thị tùng sinh diệt môn, tức nhập 
Chân như môn. Sở vị suy cầu ngũ ấm, Sắc chỉ dữ 


Tâm, lục trần cảnh giới, tầt cánh vô niệm. Dĩ Tâm 


Khởi tín Đụi thừa 167 


vô hình tướng, thập phương cầu chỉ chung bất khả 
đắc. Như nhân mê cố, vị Đông vi Tây, phương thật 
bất chuyển. Chúng sinh diệc nhĩ, vô mỉnh mê cố, vị 
Tâm vi niệm, Tâm thật bất động. Nhược năng quán 
sát, tri Tâm vô niệm, tức đắc tùy thuận nhập Chân 
như môn cố. 

° NGHĨA: 

Thêm nữa, bây giờ chỉ cách từ mặt sinh diệt mà hội 
nhập trực tiếp vào mặt Chân như. Cách ấy là cứu xét Sắc 
và Tâm ở tại cái thân năm âm này, và bên ngoài là sáu 
đối cảnh, tất cả đều siêu việt phân biệt (vô niệm). Nhưng 
Tâm vốn vô hình tướng cho dù có rong ruôi khắp cả mười 
phương cũng không thê tìm thấy. Tương tự như kẻ lầm 
đường, lây Đông làm Tây; song, Đông-Tây thì không 
thay đôi theo cái lầm ấy. Chúng sinh cũng vậy, vì vô minh 
mà cho Tâm Thê là phân biệt, nhưng thật sự Tâm Thẻ thì 
bất động. Do vậy, nếu biết quán sát Tâm Thể vốn vô phân 
biệt, thế là zhích ứng đề hội nhập Chân như vậy. 

s GIẢI: 

Qua trên, khi trình bày về mặt Chân như và mặt 
sinh diệt, Luận chủ đã khăng định cho chúng ta hiểu 


168 Khởi tín Đụi thừa 


như thật rằng, Bản Thể muôn thuở của chúng sinh (vạn 
pháp) là Chân như, vốn bắt sinh diệt; nhưng vốn từ vô 
thí, chúng sinh đã bị vô minh che phủ Bản Thể Chân 
như của mình, nên luân lưu trong sinh tử cho đến bây 
giờ; tuy vậy, Chân như vẫn luôn hiện hữu trong tâm 
thức chúng sinh. Đến đây, Luận chủ lại chỉ cho chúng 
ta phương cách từ hiện tượng sinh diệt trở về hội nhập 
Chân như. Vậy phương cách ấy như thế nào? Hay băng 
con đường nào mà hội nhập Chân như? 

Con đường phải đi, theo Luận chủ, phải là con 
đường được khởi điểm từ sinh diệt đến đích điểm là 
Chân như. Nghĩa là, hành giả khởi tâm cứu xét fhực 
trạng sinh tử đang là của tự thân, tức cứu xét cái thân 
được cơ câu Sắc-Tâm của năm uân bên trong và sáu 
đối cảnh môi trường sinh hoạt bên ngoài. Kinh qua 
sự cứu xét, hành giả sẽ dần dần nhận chân Bản Thể 
năm uẩn, sáu trần (hay mười tám giới hoặc hết thảy các 
pháp) chính là Tâm (Chân như). Tâm thì xưa nay bất 
động (thanh tịnh), vô phân biệt (vô niệm); sở dĩ có sự 
sai biệt, nào là Tâm-Sắc, nào là sáu đối cảnh.v.v... là 


do vô minh mà vọng động (phân biệt). 


Khởi tín Đụi thừa 169 


Trường hợp này, tương tự như người lầm đường 
cho hướng Đông là Tây, nhưng bản thân của hướng 
Đông hướng Tây thì bất động, nghĩa là không thay đổi 
vị trí do nhận lầm của con người. Trở lại vấn đề chính, 
với bản vị con người nói riêng, thì phần biệt liên tục đủ 
thứ, đủ cách... Sự phân biệt đó là do vô minh mê lầm, 
nhưng không vì sự phân biệt mê lầm này mà Bản Thể 
các pháp đổi thay. Thế là, con đường được khởi điểm 
từ sinh diệt tiến về đích điểm Chân như phải được câu 
trúc bằng những bước tỉnh giác vô niệm. Duy trì tỉnh 
thần vô niệm chính là trạng thái /hích ứng với Tâm 
(Chân như) để hội nhập Chân như. 

Tinh thần vồ siệm hay ly niệm này chính là ý 
nghĩa mà Tô Đức thường dạy: “Vô Tám thị Đạo ”; hay 


) 


ý nghĩa mà Lục Tô bảo: “Bồn lai vô nhát vát... ` vậy. 


&-3%X*s& 


B.III.2: Sửa chữa nhận thức sai lầm về Tâm 
(Có 3 chị): 
B.IH.2.a: Sửa chữa những ngộ nhận liên quan 


nhân ngã. 


170 Khởi tín Đụi thừa 


B.IH.2.b: Sửa chữa những ngộ nhận liên quan 
phúp ngã. 
B.III.2.c: Sửa chữa triệt để mọi sự ngộ nhận. 
%6 


B.IH.2.a: Sửa chữa những ngộ nhận liên quan 
nhân ngã. 

ÖỒ ÂM: 

Đối trị tà chấp giả, nhất thiết tà chấp giai y ngã 
kiến; nhược ly ư ngã, tắc vô tà chấp. Thị ngã kiến 
hữu nhị chủng. Vân hà vi nhị? -Nhất giả nhân ngã 
kiến. Nhị giả pháp ngã kiến. Nhân ngã kiến giả, y 
chư phàm phu thuyết hữu ngũ chủng. Vân hà vi 
ngũ? 

- Nhất giả, văn Tu-đa-la thuyết: “Như Lai Pháp 
thân tất cánh tịch mịch, do như hư không”. Dĩ bất 
tri vi phá trước cố, tức vị hư không thị Như Lai 
tánh. Vân hà đối trị? -Minh hư không tướng, thị 
kỳ vọng pháp, thể vô bắt thật, dĩ đối sắc có hữu, thị 
khả kiến tướng, linh tâm sinh diệt; dĩ nhất thiết sắc 


pháp, bốn lai thị Tâm, thật vô ngoại sắc. Nhược vô 


Khởi tín Đại thừa 171 


ngoại sắc giả, tắc vô hư không chỉ tướng. Sở vị nhất 
thiết cảnh giới, duy tâm vọng khởi cố hữu. Nhược 
tâm ly ư vọng động, tắc nhất thiết cảnh giới diệt, 
duy nhất Chân Tâm, vô sở bắt biến. Thử vị Như Lai 
quảng đại tánh trí cứu cánh chỉ nghĩa, phi như hư 
không tướng có. 

- Nhị giả, văn Tu-đa-la thuyết: “Thế gian chư 
pháp, tất cánh Thể không, nãi chí Niết-bàn Chân 
như chỉ pháp diệc tất cánh không, tùng bốn dĩ lai tự 
không, ly nhất thiết tướng”. Dĩ bất tri vi phá trước 
có, tức vị Chân như Niết-bàn chỉ tánh, duy thị kỳ 
không. Vân hà đối trị? -Minh Chân như Pháp thân 
tự Thể bất không, cụ túc vô lượng tánh công đức cố. 

- Tam giả, văn Tu-đa-la thuyết: “Như Lai chỉ 
tạng, vô hữu tăng giảm, Thể bị nhất thiết công đức 
chi pháp”. Dĩ bất giải cố, tức vị Như Lai chỉ tạng, 
hữu sắc-tâm pháp, tự Tướng sai biệt. Vân hà đối 
trị? -Dĩ duy y Chân như nghĩa thuyết cố, nhân sinh 
diệt nhiễm nghĩa thị hiện thuyết sai biệt có. 

- Tứ giả, văn Tu-đa-la thuyết: “Nhất thiết thế 
gian, sinh tử nhiễm pháp, giai y Như Lai tạng nhỉ 


172 Khởi tín Đại thừa 


hữu, nhất thiết chư pháp, bắt ly Chân như”. Dĩ bất 
giải có, vị Như Lai tạng, tự Thể cụ hữu nhất thiết 
thế gian, sinh tử đẳng pháp. Vân hà đối trị? -Dĩ 
Như Lai tạng, tùng bốn dĩ lai, duy hữu quá Hằng 
sa đẳng chư tịnh công đức, bắt ly, bất đoạn, bất dị 
Chân như nghĩa có. Dĩ quá Hằng sa đẳng phiền não 
nhiễm pháp, duy thị vọng hữu, tánh tự bốn vô, tùng 
vô thỉ thế lai, vị tằng dữ Như Lai tạng tương ưng 
có. Nhược Như Lai tạng, thể hữu vọng pháp, nhỉ sử 
chứng hội vĩnh tức vọng giả, tắc vô thị xứ có. 

- Nøũ giả, văn Tu-đa-la thuyết: VY Như Lai 
tạng cô hữu sinh tử, y Như Lai tạng, cố đắc Niết- 
bàn”. Dĩ bắt giải có, vị chúng sinh hữu thỉ, dĩ kiến 
thỉ cố, phục vị Như Lai Sở đắc Niết-bàn, hữu kỳ 
chung tận, hoàn tác chúng sinh. Vân hà đối trị? 
-Dĩ Như Lai tạng vô tiền tế cố, vô minh chỉ tướng, 
diệc vô hữu thỉ. Nhược thuyết tam giới ngoại, 
cánh hữu chúng sinh thỉ khởi giả, tức thị ngoại 
đạo kinh thuyết. Hựu Như Lai tạng vô hữu hậu 
tế, Chư Phật sở đắc Niết-bàn, dữ chỉ tương ưng, 


tắc vô hậu tê cô. 


Khởi tín Đụi thừa l5 


° NGHĨA: 

“Sửa chữa nhận thức sai lâm về Tâm” thì phải 
biết tất cả mọi nhận thức sai lầm đều xuất phát từ khái 
niệm về ngã (ngã kiến). Nếu tách rời khái niệm ngã đó 
thì không có nhận thức nảo sai lầm nữa. Khái niệm về 
ngã này có hai loại: Một là nhân ngã, hai là pháp ngã. 
Nhân ngã là căn cứ vào phàm phu để khảo sát và có 
năm sự kiện lầm chấp: 

- Một, khi hàng phàm phu nghe Khế kinh dạy: 
“Pháp thân Như Lai tuyệt đối vắng lặng tựa như hư 
không”. Vì không biết lời này là để phá chấp, nên øgộ 
nhán sự trồng rồng là thực chất của Như Lai. Vậy sửa 
chữa bằng cách nào? -Hãy nói rõ răng, sự trông rồng 
đó là hư giả, không có Thực Thể; vì đối đãi với vật 
chất (sắc) nên có sự trống rỗng, có cái thấy (phân biệt) 
sự trống rỗng ấy. Nghĩa là, xưa nay tất cả vật chất (sắc 
pháp) đều do tâm phân biệt mà hiện hữu, chứ không 
phải độc lập ngoài tâm; thế là, vật chất đã không thì hư 
không (trống rỗng) cũng là không. Cho nên, tất cả mọi 
đối cảnh do tâm động mà hình thành, tách rời cảnh do 
tâm động thì tất cả mọi đối cảnh đều không, chỉ còn 


174 Khởi tín Đại thừa 


duy nhất Chân Tâm hiện hữu cùng khắp. Đây là cái 
nghĩa như thật về Bản tánh Tuệ giác vĩ đại của Như 
Lai, chứ không phải trông rỗng như hư không. 

- Hai, khi hàng phàm phu nghe Khế kinh dạy: “Vñ 
trụ vạn hữu hoàn toàn không có Thực Tì hể, thậm chỉ 
pháp xuất thế gian là Niễt-bàn, Chân như cũng hoàn 
toàn là không, thực chất vốn không, tuyệt đối không 
có tướng trạng gì”. Vì không biết lời này là để phá 
chấp, nên ngộ nhận thực chất Niết-bàn, Chân như cũng 
không. Vậy sửa chữa bằng cách nào? -Hãy nói rõ rằng, 
sự thật của Chân như, tự Thê của nó vốn bất không, 
nghĩa là sung mãn vô lượng tánh đức. 

- Ba, khi hàng phàm phu nghe Khế kinh dạy: “7 
thân Như Lai tạng sung mãn vô lượng tánh đức, không 
có thêm bớt”. Vì không lý giải lời này, nên ngộ nhận 
Như Lai tạng có những sắc thái sai biệt, như sai biệt 
giữa sắc và tâm... Vậy sửa chữa băng cách nào? -Hãy 
nói rõ rằng, Khế kinh nói vậy là đứng trên mặt Chân 
như, còn khi nói những sắc thái sai biệt là nói theo mặt 
sinh diệt. 

- Bốn, khi hàng phàm phu nghe Khế kinh dạy: 


Khởi tín Đụi thừa 175 


“Toàn bộ pháp nhiễm đêu nương Như Lai tạng mà 
hiện hữu; và, hết thảy pháp nhiễm, pháp tịnh không 
tách rời Chân như”. Vì không lỹ giải lời này nên ngộ 
nhận tự thân Nhưự Lai tạng sung mãn mọi thứ pháp 
nhiễm. Vậy sửa chữa bằng cách nào? -Hãy nói rõ rằng, 
vô thỉ đến giờ Như Lai tạng chỉ có vô lượng tánh đức 
trong sáng nhiều hơn số cát sông Hằng; những tánh 
đức này không tách rời, không biến đổi, không sai khác 
với Chân như. Còn các phiền não ô nhiễm nhiều hơn 
số cát sông Hằng, chỉ có trong trạng thái giả dối, thực 
chất vốn không: nên vô thỉ đến giờ chưa hề /hích ứng 
với Như Lai tạng. Nếu bản thân Như Lai tạng vốn có 
những pháp ô nhiễm mà làm cho chúng hủy diệt để hội 
nhập Chân như (Như Lai tạng), thì thật vô lý. 

- Năm, khi hàng phàm phu nghe Khế kinh dạy: 
“Do nương Nhự Lai tạng mà có sinh tử và do nương 
Như Lai tạng mà chứng nhập Niễt-bàn”. Vì không lý 
giải lời này, nên ngộ nhận rằng, thể là chúng sinh hữu 
thí; mà chúng sinh hữu thi thì Niễt-bàn Như Lai chứng 
đắc cũng là hữu chung và Như Lai sẽ trở lại làm chúng 


sinh. Vậy sửa chữa băng cách nào? -Hãy nói rõ răng, 


176 Khởi tín Đụi thừa 


Như Lai tạng là vô thỉ, vì vậy vô minh là vô thi; nếu 
nói ngoài tam giới (ngoài chúng sinh trong tam giới) 
còn có những chúng sinh mới sinh khởi (nếu nói chúng 
sinh hữu thi) thì đó là kinh sách ngoại đạo nói; lại nữa, 
Như Lai tạng cũng vô chung, Niết-bàn Như Lai chứng 
đắc /hích ứng với Như Lai tạng nên cũng là vô chung. 

* GIẢI: 

Đến đây là bước qua điểm thứ hai của mục Giải 
thích; tức điểm chỉ cách “Sửa chữa nhận thức sai lầm 
về Tâm” (Pháp giới). Mọi nhận thức sai lầm của chúng 
sinh (tà chấp) xuất phát từ điểm căn bản khái niệm tánh 
ngã (ngã kiến), tức nhìn nhận vạn hữu đều riêng có một 
thật ngã độc lập. Đại lược đề nói, nhận thức sai lầm này 
có hai khía cạnh: Một là ngộ nhận về nhân nøa, hai là 
ngộ nhận về pháp ngã. Đoạn này là trình bày về ngộ 
nhận nhân ngã. 

Đứng ở địa vị phàm phu mà khảo sát thì sự ngộ 
nhận này gồm năm điểm: 

- Ngộ nhận thứ nhất, do khi nghe kinh dạy: “Pháp 
thân Như Lai tuyệt đối văng lặng tựa như hư không `. 
Vì không hiểu lời dạy này là để phá trừ sự cô chấp, 


Khởi tín Đụi thừa l7 


đó là chấp Pháp thân Như Lai có sắc thái này, có hình 
tướng nọ.v.v... Do không hiểu như thế, nên ngộ nhận 
sự trông rỗng là thực chất Như Lai. Đề sửa chữa ngộ 
nhận này, Luận chủ giải thích răng, sự trống rỗng ấy 
(hư không) là so sánh với vật chất đề nói; trên sự thật 
để xét, vật chất vốn là duyên sinh nên không có Thực 
Thẻ, cái trống rỗng cũng là như thế, và hết thảy vũ trụ 
vạn hữu cũng như thế. Sở dĩ thấy có thiên hình vạn 
trạng sai biệt, đó chính là những hiện tượng giả dối 
được hình thành bởi vọng tâm của chúng sinh mà thôi. 
Nếu vọng tâm hủy diệt thì mọi đối cảnh tuyệt diệt. Và, 
bấy giờ chỉ duy Tâm Thể Chân như hiển lộ cùng khắp. 
Đây là ý nghĩa của Bản tánh Tuệ giác vĩ đại như thật 
của Như Lai, chứ không phải giống như sự trống rỗng 
hư đối của hư không. 

- Ngộ nhận thứ hai, do khi nghe kinh dạy: “7á cả 
các pháp xuất thể gian không có Thực Thể, ngay cả các 
pháp xuất thể gian như Niết-bàn, Chân như.v.V... cũng 
tuyệt đối không có tướng trạng gì, nghĩa là Thực Thể 
vốn không”. Sở đĩ kinh dạy như thế là để phá trừ sự 
có chấp, đó là chấp các pháp thế gian và xuất thế gian 


178 Khởi tín Đụi thừa 


có thật ngã, thật tướng. Do không hiểu ý kinh nên ngộ 
nhận rằng, Niết-bàn, Chân như là cái trồng rỗng, ngoan 
không. Để sửa chữa sai lầm này, Luận chủ giải thích 
răng, Thực Thể Niết-bàn, Chân như là Không như thật 
và Bắt không như thật. Nghĩa là, thuần nhất không có 
các pháp ô nhiễm, mà chỉ có các pháp vô lậu vô nhiễm, 
chứ không phải là trạng thái ngoan không. 

- Ngộ nhận thứ ba, do khi nghe kinh dạy: “71 thân 
Như Lai tạng vốn sẵn đủ vô lượng tánh đức, không 
thêm không bới”. Vì không lý giải ý kinh, kinh bảo 
rằng Như Lai tạng là kho tàng vốn sẵn vô lượng các 
pháp thanh tịnh, bất sinh diệt, bất tăng giảm, vô thi vô 
chung, vì không hiểu nên rơi vào lầm chấp cho rằng, 
Như Lai tạng có những sắc thái dị biệt, chăng hạn như 
sự sai khác giữa Tâm và Sắc.v.v... Để sửa chữa ngộ 
nhận này, Luận chủ giải thích rằng, khi đề cập đến tự 
thân Như Lai tạng là đứng trên mặt Chân như (Bản 
Thể) để nói; tại Chân như thì tuyệt dứt mọi đối đãi 
tướng trạng, tuyệt dứt mọi tư duy của tánh ngã; còn khi 
đề cập đến sắc và tâm là đứng về mặt sinh diệt để luận 


bàn vậy. 


Khởi tín Đụi thừa 179 


- Ngộ nhận thứ tư, do khi nghe kinh nói: “Mọi pháp 
nhiễm hiện hữu là do nương vào Như Lai tạng ”. Vì không 
hiểu nguyên lý pháp Duyên khởi và không hiểu nguyên 
lý tương phản hồ tương hiện hữu của vạn pháp, của Pháp 
giới, nên đi đến ngộ nhận và có chấp rằng, Như Lai tạng 
chứa đựng mọi pháp nhiễm. Sửa chữa cho ngộ nhận này, 
Luận chủ giải thích rằng: Các tánh đức của Như Lai tạng 
là thuần tịnh, là như thật, là vô thỉ vô chung, là Chân như 
đồng nhất; trong khi đó, các pháp ô nhiễm là hư câu của 
vọng tâm, là pháp hữu lậu của sinh tử khổ đau và sẽ hủy 
diệt. Nếu hiệu bản thân Như Lai tạng chứa đựng ô nhiễm, 
bây giờ phải hủy diệt ô nhiễm đó để hội nhập Như Lai 
tạng (Chân như) là điều phi lý; vì rằng, hiểu như thể thì 
hủy diệt ô nhiễm chính là hủy diệt Như Lai tạng. 

- Ngộ nhận thứ năm, khi nghe kinh dạy: “Do nương 
Như Lai tạng mà có sinh tử, và cũng do nương Như Lai 
tạng mà chứng Niết-bàn ”. Vì không lý giải nguyên lý 
tương phản hỗ tương hiện hữu của Pháp giới, và không 
nhận chân được Bản Thê Pháp giới, nên ngộ nhận kinh 
dạy răng, chúng sinh phát xuất từ nguyên nhân đầu tiên 
là Như Lai tạng (hữu thi); thế thì, đức Thế Tôn nhờ 


180 Khởi tín Đụi thừa 


Như Lai tạng mà chứng Niết-bàn thì sẽ có ngày đọa 
làm chúng sinh (hữu chung). Để sửa chữa ngộ nhận 
này, Luận chủ giải thích rằng, từ vô thí, mọi chúng sinh 
vốn có sẵn Như Lai tạng và Thức A-lại-da, một chân 
một vọng tương phản hiện hữu. Vì là CHẦN, nên Như 
Lai tạng vô thỉ vô chung; còn A-lại-da là Vƒ@NG nên 
vô thỉ mà hữu chung. Vì thế, hành giả nương vào Như 
Lai tạng (Phật tánh, Bản Thẻ...) để tu tập, khi chứng 
Niết-bàn thì không thể trở lại làm chúng sinh nữa, đó 
là điều hiển nhiên. 

Tóm lại, nội dung đoạn này là chỉnh lý năm sự 
kiện tâm lý ngộ nhận về øJhân ngã. Đó là sự ngộ nhận: 

+ Pháp thân Như Lai là trồng rồng. 

+ Niết-bàn, Chân như là trồng rồng. 

+ Như Lai tạng có những sắc thái đị biệt. 

+ Như Lai tạng chứa đựng các pháp nhiễm. 

+ Chung sinh hữu thì, chư Phật hữu chung. 

Tựu trung, điểm nhất quán năm ngộ nhận này là 
xác định rằng: Mọi hữu tình đều có riêng một thật ngã 
độc lập, bất biến. 

«%6 


Khởi tín Đại thừa 18I 


B.IH.2.b: Sửa chữa những ngộ nhận liên quan 
phúp ngã. 

ÖỒ ÂM: 

Pháp ngã kiến giả, y Nhị thừa độn căn cố, Như 
Lai đản vị thuyết nhân vô ngã; dĩ thuyết bất cứu cánh, 
kiến hữu ngũ ấm sinh diệt chỉ pháp, bố úy sinh tử, 
vọng thủ Niết-bàn. Vân hà đối trị? -Dĩ ngũ ấm pháp, 
tự tánh bắt sinh, tắc vô hữu diệt, bốn lai Niết-bàn cố. 

° NGHĨA: 

Pháp ngã là nhận thức sai lầm của hàng Nhị thừa. 
Vì là độn căn nên đức Như Lai chỉ nói với họ Đạo lý 
nhân vô ngã; và vì Ngài dạy chưa rốt ráo nên họ thấy 
có năm uẫn, có sự sinh, có sự diệt của năm uẫn; vì thế, 
họ lo sợ sự sông chết mà ưa thích Niết-bàn. Vậy sửa 
chữa bằng cách nào? -Cần nói rõ với họ rằng, tự tánh 
cái năm uân đó vốn bất sinh, nên hăn nhiên là bất diệt, 
vì bản lai là Niết-bàn. 

° GIẢI: 

Đoạn nảy là nhằm sửa chữa nhận thức sai lầm về 
pháp ngã của hàng Nhị thừa. Vì để phá trừ chấp thủ 
tự thân có một thật ngã, nên đức Phật dạy rằng: “Chỉ 


182 Khởi tín Đại thừa 


có năm uấn sinh diệt chứ không có thật ngã”. Nghe 
lời dạy này hàng Nhị thừa lìa khỏi chấp thủ nhân ngã, 
nhưng lại rơi vào chấp thủ pháp ngã. Nghĩa là họ nhận 
thấy răng, năm uẫn là thật có, năm uân có sinh có diệt; 
vì thế mà họ lo sợ sự sông chết, ưa thích cảnh Niết-bàn. 
Chấp năm uân là thật có (sắc. ..thức có thật), tức là chấp 
pháp có thật ngã, đây là kiến chấp căn bản đề đưa đến 
chấp thủ vũ trụ vạn hữu (hết thảy các pháp) là thật có. 
Thật ra, câu trên đức Phật dạy chưa rốt ráo, mà 
chỉ nhằm đối trị tà chấp nhân ngã mà thôi. Vì không 
liễu nghĩa lời dạy đó, nên hàng Nhị thừa rơi vào chấp 
pháp là vậy. Trước ngộ nhận ấy, nên giải thích cho họ 
rÕ rằng, Bản tánh của năm uân vốn là bất sinh bất diệt, 
xưa nay là Niết-bàn tịch tịnh (Chân như). Nói cách 
khác, Thể tánh mọi hiện tượng sinh diệt (các pháp hữu 
vi) là Chân như, là Niết-bàn, là bất sinh bất diệt. 
&œ%*s& 


B.III.2.c: Sửa chữa triệt để mọi sự ngộ nhận. 
ÂM: 
Phục thứ, cứu cánh ly vọng chấp giả, đương tri 


Khởi tín Đụi thừa 183 


nhiễm pháp tịnh pháp, giai tất tương đãi, vô hữu tự 
Tướng khả thuyết. Thị cố nhất thiết pháp, tùng bốn 
dĩ lai, phi sắc, phi tâm, phi trí, phi thức, phi hữu, 
phi vô, tất cánh bất khả thuyết tướng. Nhi hữu ngôn 
thuyết giả, đương tri Như Lai thiện xảo phương tiện, 
giả dĩ ngôn thuyết, dẫn đạo chúng sinh. Kỳ chỉ thú giả, 
giai vi ly niệm, quy ư Chân như; dĩ niệm nhất thiết 
pháp, linh tâm sinh diệt, bất nhập Thật trí có. 

° NGHĨA: 

Lại nữa, muốn triệt để xa lìa mọi ngộ nhận về Tâm 
thì cần nhận thức rằng, các pháp nhiễm, pháp tịnh toàn 
là đôi đãi nhau mà hình thành, chúng không có đặc 
tính biệt lập gì để có thê nêu lên. Vì thế, bản chất tất cả 
các pháp chăng phải vật lý, chăng phải tâm lý, chắng 
phải Trí tuệ, chăng phải nhận thức, chẳng phải khẳng 
định, chắng phải phủ định, tuyệt đối không thể diễn tả 
được. Nhưng, sở dĩ có diễn tả là do sự khéo léo của đức 
Như Lai mượn ngôn ngữ để hướng dẫn chúng sinh. Ý 
hướng của Ngài là làm cho chúng sinh vượt khỏi phân 
biệt, hội nhập Chân như; bởi vì, chính phân biệt làm 
cho tâm động, không thê hội nhập Thật trí được. 


184 Khởi tín Đại thừa 


° GIẢI: 

Hai đoạn ở trước, Luận chủ đã sửa chữa nhận thức 
sai lầm, đó là nhận thức cho rằng mọi hữu tình, vô 
tình đều có một thật ngã độc lập bất biến. Trong này 
hàng phàm phu ngoại đạo thì chấp nhân ngã. đều có 
thật ngã, còn hàng Nhị thừa thì chỉ chấp pháp mà thôi. 
Trọng tâm hai tà chấp này là khăng định rằng, thật ngã 
của hữu tình là 7n và thật ngã của vô tình là Sắc. 

Đến đây, đoạn đúc kết, Luận chủ phủ nhận một 
cách triệt đề mọi ngộ nhận về Tâm (Chân Tâm, Bản 
Thê Pháp giới). Luận chủ khăng định răng, Thê tánh 
đích thực của Tâm thì nằm ngoài mọi ngôn ngữ, văn 
tự (ly danh tự tướng), nằm ngoài mọi phô diễn luận 
bàn (ly ngôn thuyết tướng), và nằm ngoài mọi tư duy tỉ 
giảo (ly tâm duyên tướng). Nghĩa là, nằm ngoài tất cả 
mọi khái niệm về ngã; do đó, thực tánh của Tâm là vấn 
đề của thực ngộ, thực chứng. Vì thế và chính thế, trên 
mặt ngôn ngữ hay trên mặt tư duy không bao giờ hiển 
lộ được thực tại như thật của Tâm, nên mọi khẳng định, 
phủ định cũng đều là vọng tưởng, phân biệt cả. Do vậy, 
là hành giả đang hướng về Chân Tâm (Chân như) thì 


Khởi tín Đụi thừa 185 
cần tỉnh giác ra khỏi mọi khái niệm về ngã, đó chính là 
trạng thái /hích ứng với Chân Tâm vậy. 

Tuy nhiên, trên phương diện dẫn dắt chúng sinh 
trở về Chân Tâm của mình để giải thoát mọi khổ đau 
sinh tử, đức Như Lai đã khéo léo dùng ngôn ngữ phô 
diễn về thực tại Chân Tâm là thế này, thế kia, với ý 
hướng giúp chúng sinh loại dần những trạng thái phân 
biệt từ thô đến tế, để đạt cứu cánh ly niệm (vô phân 
biệt). Thời điểm ly niệm là thời điểm hành giả hội nhập 
Chân như hay thành tựu Tuệ giác vô thượng vậy. 

Điểm hai (điểm B.IIL2) của mục Giải thích này, 
với tiền đề: Sửa chữa nhận thức sai lâm về Tâm (hay 
ngộ nhận về Chân như, về Như Lai tạng.V.V... về Bản 
Thể vạn pháp); nhưng qua nội dung trình bày cũng 
nhắm đến việc làm sáng tỏ thêm ý nghĩa đích thực của 
Tâm đã được trình bày ở điểm trước (điểm: “Cjỉ fhj 
nghĩa lÿ chính xác về Tâm ”). 

«%6 


B.III.3.: Phân tích sắc thái phát huy về Tâm 
(Có 4 chị): 


186 Khởi tín Đụi thừa 


B.III.3.a: Nói tổng quát về sự phát tâm. 

B.III.3.b: Nói sự phát tâm bằng sự tin. 

B.II.3.c: Nói sự phát tâm bằng sự biết và sự làm. 

B.III.3.d: Nói sự phát tâm bằng sự chứng. 
œ%<& 


B.III.3.a: Nói tổng quát về sự phát tâm. 

ÖỒ ÂM: 

Phân biệt phát thú Đạo tướng giả, vị nhất thiết 
chư Phật sở chứng chỉ đạo, nhất thiết Bồ-tát phát 
tâm tu hành thú hướng nghĩa cố. Lược thuyết phát 
tâm hữu tam chủng. Vân hà vi tam? -Nhất giả tín 
thành tựu phát tâm. Nhị giả giải hạnh phát tâm. 
Tam giả chứng phát tâm. 

° NGHĨA: 

Phân tích sắc thái phát huy về Tâm là phân tích cái 
Tâm mà hết thảy chư Phật đã chứng ngộ, cái Tâm mà 
hết thảy các vị Bồ-tát phát tâm tu hành để tiến đến đó. 
Nói đại lược, sự phát tâm có ba: Một là phát tâm băng 
sự tin. Hai là phát tâm bằng sự biết và sự làm. Ba là 
phát tâm bằng sự chứng. 


Khởi tín Đụi thừa 187 


° GIẢI: 

- “Phán biệt phát thu Đạo tướng”, Đạo ở đây 
chính là 8ổ-đề Niếi-bàn mà chư Phật đã chứng ngộ: 
nó cũng là cái mà Khởi Tín gọi là Nhất Tâm Chân như. 
Tướng của Chân như là Như Lai tạng, nó tròn đầy hiện 
hữu thường hằng trong tất cả chúng sinh, nên được gọi 
là Đại. Do nương Như Lai tạng (Đại) mà trở về Chân 
như gọi là Thờa. 

- Chính ý nghĩa này, nên Luận chủ gọi Tâm chúng 
sinh là Đại thừa, tức cổ xe lớn đưa chúng sinh hội nhập 
Chân như, đưa chúng sinh thành tựu Phật-đà. Sắc thái 
phát tâm tiễn về hội nhập Chân như, tủy theo căn cơ 
mà có nội dung phát tâm sai khác. Khái quát, Khởi Tĩn 
chia làm ba cấp bậc: 

1. Phát tâm bằng sự tin (Tín thành tựu phát tâm): 
Do đức tin đã hoàn mãn nên phát tâm tu tập tiến về 
Chân như. Đây là địa vị đã hoàn thành Thập tín bước 
lên Sơ trụ. 

2. Phát tâm bằng sự biết và sự làm (Giải hạnh phát 
tâm): Đây là địa vị hàng Thập hạnh và Thập hướng. 
Tại đây, các vị Bồ-tát đã có nội lực về 77 và Hành, dựa 


188 Khởi tín Đụi thừa 


vào năng lực này, các Ngài hạ thủ công phu để tiến gần 
về Chân như. 

3. Phát tâm bằng sự chứng (Chứng phát tâm): 
Đây là địa vị hàng Bồ-tát Thập địa. Nhờ công đức tu 
tập các cấp bậc trước, các Ngài đã đoạn trừ các Chi mại 
vô mỉnh, khi đăng địa là thời điểm các Ngài đối diện 
trực tiếp từng phần Căn bản vô minh để đoạn trừ, khi 
đoạn trừ một phần vô minh là chứng một phần Pháp 
thân hay Chân như. Do ý nghĩa này nên gọi là phát tâm 
bằng sự chứng. 

Tóm lại, ba sự phát tâm này là đánh dấu tiến trình 
tu tập hội nhập Chân như, được khởi đầu từ Sơ #ụ và 
kết quả kết thúc ở Địa thứ mười. 

&%Xs& 


B.II.3.b: Nói sự phát tâm bằng sự tin (Có 3 tiết): 
B.III.3.b': Nói tr cách và lý do phát tâm bằng sự tin. 
B.III.3.bˆ: Nói ba Tâm được phát và bốn phương 
diện được tu. 
B.III.3.b°: Nói thành quả của sự phát tâm ấy. 
&3%Xs& 


Khởi tín Đụi thừa 189 


B.III.3.b': Nói tư cách và lý do phát tâm bằng sự 
fin (Có 2 tiêu tiết): 
B.HI3.b!a: Nói tư cách và lý do phát tâm của 
người được đứng vào Chánh định tụ. 
B.HI3.b'.b: Nói tư cách và lý do phát tâm của 
người chưa đứng vào Chánh định tụ. 
&3%*s& 


B.HI3.b!a: Nói tư cách và lý do phát tâm của 
người được đứng vào Chánh định tụ. 

ÖỒ ÂM: 

Tín thành tựu phát tâm giả, y hà đắng nhân, tu 
hà đẳng hạnh, đắc tín thành tựu, kham năng phát 
tâm? -Sở vị y Bất định tụ chúng sinh; hữu huân 
tập thiện căn lực có, tín Nghiệp Quả báo, năng khởi 
thập thiện, yếm sinh tử khổ, dục cầu vô thượng Bồ- 
đề. Đắc trị chư Phật, thân thừa cúng dường, tu hành 
tín tâm, kinh nhất vạn kiếp, tín tâm thành tựu có, 
chư Phật Bồ-tát giáo linh phát tâm. Hoặc dĩ Đại bi 
có, năng tự phát tâm; hoặc nhân Chánh pháp dục 
diệt, dĩ hộ pháp nhân duyên cố, năng tự phát tâm. 


190 Khởi tín Đụi thừa 


Như thị tín tâm thành tựu, đắc phát tâm giả, nhập 
Chánh định tụ, tất cánh bắt thối danh trụ Như Lai 
chúng trung, chánh nhân tương ưng. 

° NGHĨA: 

Phát tâm bằng sự tin hoàn hảo là hạng người nào? 
Tu theo hạnh gì để thành tựu được đức tin và đủ khả 
năng phát tâm? -Họ là những người thuộc Bá định 
f/”'; những người này nhờ sức mạnh huân tập của /hiện 
căn?” mà tin tưởng Nghiệp và Nghiệp quả, tu mười 
điều thiện, chán ghét cái khổ sinh tử, mong cầu Tuệ 
giác vô thượng. Nhờ vậy, họ được gặp chư Phật, đề 
đích thân phụng sự cúng dường và tu tập sự tin; trải 
qua mười ngàn kiếp” thì thành tựu sự tin, nên chư Phật 


20 Bất định tụ, Chánh định tụ: Theo Bắc tông, tổng quát để nói. Tất 
cả mọi người được phân thành 3 nhóm (tụ): a. Nhóm sống theo Phật 
pháp, theo Chánh pháp gọi là Chánh định tụ; b. Nhóm sống theo tà 
pháp gọi là Tà định tụ; c. Nhóm sống chưa theo bên nào thì gọi là Bất 
định tụ. Với Khởi Tín, phân thành hai nhóm mà thôi: 1. Ai đã phát 
tâm kiên cố nghĩa là đã vào dòng Phật pháp thì gọi là Chánh định tụ. 
2. Tất cả mọi người còn lại đều là Bất định tụ. 

21 Thiện căn: Những điều thiện căn bản. Đó là Tín căn, lấn căn, 
Niệm căn, Định căn và Tuệ căn. 

22 Kiếp: Kalpa (S), dịch âm là Kiếp ba, có nghĩa là thời kỳ, thời gian 
dài lâu. Kiếp có Tiểu kiếp, Trung kiếp và Đại kiếp. 

- Tiểu kiếp: Khởi đầu lấy tuổi thọ con người là 10 tuổi, cứ 100 năm 


Khởi tín Đụi thừa 191 


và chư vị Bồ-tát giáo hóa mà phát tâm. Hoặc do lòng 
Đại bi thương xót chúng sinh mà tự phát tâm; hoặc vì 
muốn duy trì Phật pháp sắp mất mà tự phát tâm. Những 
người thành tựu sự tin mà phát tâm như thế thì được 
đứng vào hàng Chánh định tụ, tuyệt đôi không bị thối 
lui và được gọi là người ở trong dòng giống Như Lai, 
thích hợp với Nhân tố chánh yếu. 

* GIẢI: 

- Phần này, nội dung nói về tư cách và lý do những 
người phát tâm băng sự tin được vào Chánh định tụ. 
Đại để, có ba trường hợp: 

+ Thứ nhất, những người có thiện căn vững mạnh 
(năm căn). 

+ Thứ hai, những người có tâm Đại bi do thấy 
chúng sinh đau khô. 


tăng 1 tuổi cho đến tuổi tho 84.000 tuổi, gọi là kiếp tăng. Rồi tính từ 
tuổi thọ con người là 84.000 tuổi và cứ 100 năm giảm 1 tuổi cho đến 
khi tuổi thọ còn 10 tuổi gọi là kiếp giảm. Cọng 1 kiếp tăng với 1 kiếp 
giảm là 1 tiểu kiếp (16.800.000 năm). 

- Trung kiếp: Hai mươi lần tiểu kiếp là I Trung kiếp (336.000.000 
năm). 

- Đại kiếp: 4 Trung kiếp là I Đại kiếp. 4 Trung kiếp là Thành- 
Trụ-Hoại-Không. Đó là tuổi thọ của một thế giới. (1 Đại kiếp = 
1.344.000.000 năm). 


192 Khởi tín Đại thừa 


+ Thứ ba, những người muốn hộ trì Phật pháp sắp 
mất. 

Nhờ ba đức tin này mà Bồ-tát phát tâm để được 
hội nhập vào “đỏng giống Như Lai”, không còn thôi 
chuyên và ứhích ứng với Chánh nhân Phật tánh. 

- Theo quan điểm Kởi Tïín, chúng sinh chỉ có hai 
nhóm, đó là Bát định tụ và Chánh định tụ; Chánh định 
tụ là Bản Thể bắt sinh diệt, Bất định tụ là hiện tượng 
sinh điệt. Chúng sinh thì luôn được Chán nhự huận 
fập, nên dù mau hay lâu thế nào đi nữa, cũng sẽ trở về 
với Chân như. Đây là ý nghĩa để khẳng định một lần 
nữa: “Tất cả chúng sinh đếu có tánh Phật” vậy. 

œXs& 


B.HI3.b!.b: Nói tư cách và lý do phát tâm của 
người chưa đứng vào Chánh định tụ. 

ÖỒ ÂM: 

Nhược hữu chúng sinh, thiện căn vi thiểu, cửu 
viễn dĩ lai, phiền não thâm hậu, tuy trị ư Phật, diệc 
đắc cúng dường, nhiên khởi Nhân Thiên chủng tử, 
hoặc khởi Nhị thừa chủng tử. Thiết hữu cầu Đại 


Khởi tín Đụi thừa lb 


thừa giả, căn tắc bất định, nhược tấn nhược thối. 
Hoặc hữu cúng dường chư Phật, vị kinh nhất vạn 
kiếp; ư trung ngộ duyên, diệc hữu phát tâm; sở vị 
kiến Phật sắc tướng nhi phát kỳ tâm, hoặc nhân 
cúng dường chúng Tăng nhỉ phát kỳ tâm, hoặc 
nhân Nhị thừa chỉ nhân, giáo linh phát tâm: hoặc 
học tha phát tâm. Như thị đắng phát tâm, tất giai 
bất định, ngộ ác nhân duyên, hoặc tiện thối thất, 
đọa Nhị thừa địa. 

° NGHĨA: 

Với những hạng người thiện căn yếu kém, phiền 
não lâu ngày quá sâu dày, dù họ gặp được đức Phật và 
được cúng dường cũng chỉ gây được hạt giỗng Nhân, 
Thiên hay hạt giống Nhị thừa. Giả như họ cầu Đại thừa 
thì tâm tánh bất thường khi tiến khi thối. Hoặc có người 
gặp Phật cúng dường nhưng chưa quá mười ngàn kiếp; 
trong thời kỳ này, gặp duyên thì cũng phát tâm; chắng 
hạn, như thấy sắc tướng của Phật mà phát tâm, hoặc do 
cúng dường Tăng mà phát tâm, hoặc do các vị Nhị thừa 
dạy bảo mà phát tâm”, hay do học tập người khác mà 


23 Nhị thừa dạy bảo: Các vị Nhị thừa có thể dạy bảo cho người khác 


194 Khởi tín Đại thừa 


phát tâm. Đại khái là như vậy, tất cả sự phát tâm này 
đều không cố định”, nễu gặp nhân duyên xấu có thể bị 
thối thất hay sa vào địa vị Nhị thừa. 

° GIẢI: 

Đại để, phần này nói về tư cách là lý do phát tâm 
của những người chưa đứng vào Chánh định tụ. Đây 
là những người xưa nay thiện căn quá yêu kém, phiền 
não quá sâu dày, nên dù có duyên lành gặp Phật và 
cúng dường cũng chỉ tạo được phước báo Nhân, Thiên 
hay Nhị thừa mà thôi. Lắm lúc, có phát tâm cầu Đại 
thừa đi nữa, cũng không dõng mãnh, khi yếu khi mạnh. 

Tóm lại, sự phát tâm hàng Bất định tụ có bốn 
trường hợp: 

I. Do gặp Phật mà phát tâm. 

2. Do cúng dường Tăng mà phát tâm. 

3. Do hàng Nhị thừa giáo hóa mà phát tâm. 

4. Do học hỏi người khác mà phát tâm. 

VỊ phiền não quá sâu dày, nên sự phát tâm của họ 
quá yếu kém, vì thế không thể vào Chánh định tụ được, 


phát tâm Đại thừa, mặc dù các vị ấy không thích Đại thừa. 
24 Không cố định : Bất định, thuộc Bất định tụ. 


Khởi tín Đụi thừa 195 


và không thể khẳng định thời điểm nào họ hội nhập 
Chân như; chính thế, nên gọi là Bắt định tụ. 
3% s& 


B.III.3.b?: Nói ba Tâm được phát và bốn phương 
diện được tu. 

ÖỒ ÂM: 

Phục thứ, tín thành tựu phát tâm giả, phát hà 
đắng tâm? Lược thuyết hữu tam chủng. Vân hà vi 
tam? -Nhất giả Trực tâm, Chánh niệm Chân như 
pháp có. Nhị giá Thâm tâm, nhạo tập nhất thiết chư 
thiện hạnh có. Tam giả Đại bi tâm, dục bạt nhất 
thiết chúng sinh khổ có. 

Vấn viết: Thượng thuyết Pháp giới Nhất tướng, 
Phật Thể vô nhị, hà có bất duy niệm Chân như, 
phục giả cầu học chư thiện chỉ hạnh? 

Đáp viết: Thí như đại ma-ni bảo, thể tánh minh 
tịnh, nhỉ hữu khoáng uế chỉ cấu; nhược nhân tuy 
niệm bảo tánh, bất dĩ phương tiện chủng chủng ma 
trị, chung vô đắc tịnh. Như thị chúng sinh, Chân 
như chỉ pháp, Thể tánh không tịnh, nhi hữu vô 


196 Khởi tín Đụi thừa 


lượng phiền não nhiễm cấu; nhược nhân tuy niệm 
Chân như, bất dĩ phương tiện chúng chủng huân 
tu, diệc vô đắc tịnh. Dĩ cấu vô lượng biến nhất thiết 
pháp có, tu nhất thiết thiện hạnh, dĩ vi đối trị. Nhược 
nhân tu nhất thiết thiện pháp, tự nhiên quy thuận 
Chân như pháp cố. Lược thuyết phương tiện hữu 
tứ chúng. Vân hà vi tứ? 

- Nhất giả, hạnh căn bản phương tiện, vị quán 
nhất thiết pháp, tự tánh vô sinh, ly ư vọng kiến, 
bất trụ sinh tử. Quán nhất thiết pháp, Nhân duyên 
hòa hợp, Nghiệp quả bắt thất; khởi ư Đại bi, tu chư 
phước đức, nhiếp hóa chúng sỉnh, bắt trụ Niết-bàn. 
Dĩ tùy thuận Pháp tánh vô trụ có. 

- Nhị giả, năng chỉ phương tiện, vị tàm quý 
hối quá, năng chỉ nhất thiết ác pháp, bắt linh tăng 
trưởng: dĩ tùy thuận Pháp tánh, ly chư quá cố. 

- Tam giả, phát khởi thiện căn, tăng trưởng 
phương tiện, vị cần tu cúng dường, lễ bái Tam Bảo, 
tán thán tùy hỷ, khuyến thỉnh chư Phật. Dĩ ái kính 
Tam Bảo thuần hậu tâm có, tín đắc tăng trưởng, nãi 


năng chí cầu vô thượng chỉ Đạo, hựu nhân Phật- 


Khởi tín Đụi thừa 5y 


Pháp-Tăng lực sở hộ cố, năng tiêu Nghiệp chướng, 
thiện căn bắt thối; dĩ tùy thuận Pháp tánh, ly sỉ 
chướng cố. 

- Tứ giả, Đại nguyện bình đẳng phương tiện, sở 
vị phát nguyện tận ư vị lai, hóa độ nhất thiết chúng 
sinh, sử vô hữu dư, giai linh cứu cánh Vô dư Niết- 
bàn. Dĩ tùy thuận Pháp tánh vô đoạn tuyệt cố; Pháp 
tánh quảng đại, biến nhất thiết chúng sinh, bình 
đẳng vô nhị, bất niệm bỉ thử, cứu cánh tịch diệt có. 

° NGHĨA: 

Thêm nữa, phát tâm bằng sự tin hoàn hảo là phát 
những tâm gi? -Nói đại lược thì có ba: Một là 74m 
ngay thắng (Trực tâm), tức nhớ thăng Tâm Thể Chân 
như. Hai là Tâm sáu xa (Thâm tâm), tức thích thú tập 
hợp mọi hạnh lành. Ba là 7m Đại bi, tức muốn cứu 
vớt tất cả chúng sinh thoát khỏi mọi khổ đau. 

Hỏi: Ở trước đã nói, Chân như là Pháp tánh đồng 
nhất, là Thực Thê (Bản Thê Phật, Phật tánh) không hai 
(bất nhị); như thế, tại sao không chỉ nhớ nghĩ Chân như 
mà còn phải tu học các hạnh lành? 

Đáp: Tương tự như khối ngọc ma-ni to lớn, thê 


198 Khởi tín Đụi thừa 


chất thì trong suốt mà bị quặng làm dơ bân, nếu chỉ 
nghĩ đến thể chất của ngọc mà không tìm cách mài 
giữa, thì ngọc không bao giờ trong suốt được. Chân 
như cũng vậy, Thẻ tánh vốn trong sáng, nhưng có vô số 
phiền não làm dơ bẩn; nếu chỉ nhớ nghĩ Chân như mà 
không tu các phương tiện thì Chân như ấy không thê 
trong sáng được. Vì rằng, phiền não làm dơ bân mọi 
pháp nên cần phải tu tất cả các pháp lành đề sửa trị. Tu 
tập các hạnh lành chính là quay lại thuận theo với Chân 
như vậy. Phương tiện nói trên, đại khái có bốn; 

- Một là phương tiện căn bản, tức quán sắt các 
pháp đang là vốn vô sinh, nên siêu thoát mọi nhận thức 
hư ảo và không trú” trong sinh tử; lại quán sát các pháp 
là sự hội tụ của Nhân và Duyên, nên Nghiệp và Nghiệp 
báo không mất; do vậy mà khởi Tâm Đại bi làm mọi 
phước đức đề hóa độ chúng sinh chứ không trú ở Niết- 
bàn. Tu phương tiện này là vì thuận theo sự vồ /rú của 
Chân như vậy. 

- Hai là phương tiện đình chỉ, tức hỗ thẹn mà sám 
hồi tội lỗi, đình chỉ mọi việc ác không cho lớn thêm. 


25 Không trú: Không vướng, không chấp thủ. 


Khởi tín Đụi thừa 199 


Tu phương tiện này là vì thuận theo s ứách rởi mọi ô 
nhiễm của Chân như vậy. 

- Ba là phương tiện phát sinh và nuôi lớn thiện 
căn, tức tỉnh tân cúng dường và lễ bái Tam Bảo, tán 
dương, tùy hý và khuyến thỉnh chư Phật trú thế giáo 
hóa chúng sinh. Do cái tâm kính mến Tam Bảo thuần 
hậu như thế, mà đức tin lớn mạnh để rồi lập chí cầu 
Tuệ giác vô thượng. Lại nhờ sức mạnh hộ trì của Tam 
Bảo làm cho Nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng 
trưởng. Tu phương tiện này là vì thuận theo sự /hoát ly 
sỉ mề và chướng ngại của Chân như vậy. 

- Bốn là phương tiện Đại nguyện bình đăng, tức 
phát nguyện cùng tận vị lai, hóa độ tất cả chúng sinh 
không bỏ sót một aI, làm cho tất cả đều hội nhập Vô dư 
Niết-bàn. Tu phương tiện này là vì thuận theo sự không 
giản đoạn của Chân như, thuận theo sự phổ biến ở tất 
cả chúng sinh, thuận theo sự bình đẳng, không bỉ thử 
và sự văng lặng tuyệt đối của Chân như vậy. 

° GIẢI: 

Nội dung phần này, Luận chủ giải thích hàng 
Chánh định tụ (Tín thành tựu) phát tâm gì và tu theo 


200 Khởi tín Đụi thừa 


những phương tiện gì. 

Nói tông quát, sự phát tâm của hàng Chánh định 
tụ có ba sắc thái: Một là Tâm ngay thẳng (Trực tâm), 
tức nghĩ nhớ thăng Chân như không qua trung gian 
một đối tượng nào khác. Đây chính là trạng thái 7zzn- 
muội Chân như; đồng thời, cũng chính tâm này làm 
nên tảng cho hai tâm sau phát khởi. Nghĩa là, Chân 
như là nền tảng của hai hạnh / /øi, lợi £ha; vô lậu công 
đức trong Chân như là gốc tự lợi, tánh đồng đăng của 
Chân như là gốc lợi tha. Vì biết Chân như đầy đủ mọi 
công đức vô lậu, nên thích thú tu tập các thiện căn, đây 
chính là 7âm sâu xa (sắc thái phát tâm thứ hai: Tự lợi). 
Vì thấy tất cả chúng sinh đồng thể Chân như, nên cứu 
vớt tất cả chúng sinh thoát khỏi mọi sự thống khổ; đây 
là Tâm Đại bi (sắc thái phát tâm thứ ba: Lợi tha). Tóm 
lại, công hạnh tu tập thì vô SỐ, nhưng tất cả đều phát 
xuất từ ba tâm này đây. 

Qua ý nghĩa trên, Luận chủ tự nêu lên nghi vấn 
đề giải đáp, hầu tránh sự thắc mắc cho thính giả, độc 
giả. Đại để, Bản Thê Pháp giới là Chân như, thế thì chỉ 
cần nhớ nghĩ Chân như là đủ, cần gì mà phải tu tập các 


Khởi tín Đụi thừa 201 


thiện hạnh nữa? 

Đề thính giả, độc giả dễ nhận thức, Luận chủ đưa 
ra ví dụ để so sánh như sau: Như khối ngọc ma-n1, nó 
vốn trong suốt nhưng bị quặng dơ bám vào, nếu không 
mài giũa thì ngọc sẽ không trong suốt được; tương tự, 
chúng sinh cũng như thế, Chân như vốn là Bản Thể 
thanh tịnh của chúng sinh, nhưng Chân như đã bị phiền 
não phủ che, do chúng sinh tạo ra từ xa xưa đến nay; 
vì thế, hành giả cần phải tu tập các thiện căn để sửa trị 
phiền não, có như thế Chân như mới hiển lộ. Tóm lại, 
tu tập các thiện căn chính là đoạn trừ các hạnh ác và 
cũng chính là quay về thuận theo Chân như vậy. 

Phương tiện mà hàng Chánh định tụ nương theo tu 
tập. đại lược để nói thì có: 


, 


- Thứ nhất: “Phương tiện căn bản”. Gọi là căn 
bản vì nương trực tiếp Chân như mà tu tập. Pháp tu này 
vận dụng triệt đê Tâm ngay thắng và Tâm Đại bi, phỗi 
hợp với hai pháp quán là Quản vô sinh và Quản duyên 
sinh. Vận dụng Tâm ngay thăng là nghĩ thắng Chân 
như, cũng chính là tu quán Bản Thể các pháp là vô 
sinh; đo thế mà ra khỏi vọng kiến và không vướng mắc 


202 Khởi tín Đại thừa 


sinh tử. Và, tu quán các pháp do Nhân duyên mà hiện 
hữu, nên biết rằng Nghiệp và Nghiệp báo của chúng 
sinh không mất; do thấy vậy mà khởi Tâm Đại b¡ làm 
mọi phước đức cứu khổ chúng sinh, chứ không an trú 
Niết-bàn. Tóm lại, hành giả không vướng mắc sinh tử, 
không an trú Niết-bàn, đó là Tánh vô trú của Chân như, 
chính ý nghĩa này, nên gọi pháp tu này là “Phương tiện 
căn bản `. 

- Thứ hai: “Phương tiện đình chỉ”. Pháp tu này 
tóm tắt trong hai điểm là fvm quỷ và sảm hối. Tàm là 
thẹn với mình, Óuý là hỗ với người; nhờ tàm quý mà 
ngăn chặn được các điều ác chưa sinh, và nhờ sám hối 
mà các tội ác đã làm không lớn mạnh thêm nữa. Do tu 
tập hai điểm này mà làm cho mọi pháp ác không phát 
sinh và tăng trưởng: nên gọi pháp tu thứ hai này là thuận 
theo “sự fách rời mọi ô nhiễm” của Chân như. Nếu so 
sánh với tu tập Giói, thì đây là cách tu theo C? ri. 

- Thứ ba: “Phương tiện phát sinh và nuôi lớn thiện 
căn ”. Đề phát sinh và tăng trưởng thiện căn, thật ra có 
nhiều cách tu; nhưng ở đây đặt nặng việc xây dựng và 
củng cô đức tin. Nói tóm tắt, phương tiện này có hai 


Khởi tín Đụi thừa 203 


điểm: Một là kính yêu Tam Bảo, hai là nhờ sức mạnh 
hộ trì của Tam Bảo. Do thuần nhất kính yêu Tam Bảo 
mà đức tin lớn mạnh, nhờ vậy mà phát sinh ý nguyện 
cầu Đạo vô thượng; đồng thời, do đức tin đã hoàn hảo 
mà được Tam Bảo hộ trì, làm cho Nghiệp chướng tiêu 
trừ, thiện căn tăng trưởng. Do ý nghĩa đó, pháp tu này 
gọi là thuận theo “sự fhoát Íy sỉ mề và chướng ngại ” 
của Chân như. Nếu nói theo tu tập Giới, thì đây là cách 
tu Tác frì vậy. 

- Thự tự: “Phương tiện Đại nguyện bình đẳng ”. 
Đây là pháp tu phối hợp giữa 3 tâm, đó là Trực tâm, 
Thâm tâm và Đại bị tâm. Cách tu tập này là nguyện 
cứu độ tất cả chúng sinh đến tận cùng vị lai, làm cho 
tất cả đều chứng Vô dư Niết-bàn. Thật vậy, nếu không 
biết rõ Chân như là vô thỉ vô chung (Trực tâm), không 
thích thú vô lậu công đức (Thâm tâm), và không biết 
Pháp giới đồng Nhất Thể Chân như (Đại bi tâm), thì 
không thể nào phát Đại nguyện siêu việt như thế được. 
Vì Đại nguyện này siêu việt thời gian không gian, vô 
thí vô chung, nên gọi pháp tu này là thuận theo “5% 


không gián đoạn, sự phố biến, sự bình đăng, sự văng 


204 Khởi tín Đại thừa 


z 
“9.3.4 


lặng tuyệt đói ” của Chân như. 

Tóm lại, nội dung phần này phân tích hai điểm là 
Tín và Hành (Tri Hành) của hàng Chánh định tụ. Tín ở 
đây là tin Thê tánh Chân như, và Hành là làm theo Thể 
tánh Chân như ấy. Cần phải hiểu như thế mới đúng lý 
nghĩa Khởi Tín. 

Điểm cần lưu ý ở đây là trong Phật giáo thường 
dùng từ pjương tiện, từ này là để chỉ những Nhân 
duyên, những mô thức giúp hành giả tiến về cứu cánh, 
chứ không phải cứu cánh. Do vậy, tất cả các pháp tu 
tập đều là phương tiện, như ở kinh Kim Cang tỷ dụ các 
pháp tu là “chiếc bè qua sông”, ở kinh Lăng Già thì 
gọi là “ngón tay chỉ mặt trăng ”.V.V... 

œ%<& 


B.III.3.b°: Nói thành quả của sự phát tâm ấy. 

ÖỒ ÂM: 

Bồ-tát phát thị tâm cố, tắc đắc thiểu phần kiến 
ư Pháp thân. Dĩ kiến Pháp thân cố, tùy kỳ nguyện 
lực, Năng hiện bát chúng lợi ích chúng sinh. Sở vị 
tùng Đâu-Suất thiên thối, nhập thai, trụ thai, xuất 


Khởi tín Đụi thừa 205 


thai, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập 
ư Niết-bàn. Nhiên thị Bồ-tát vị danh Pháp thân, dĩ 
kỳ quá khứ vô lượng thế lai hữu lậu chỉ Nghiệp, vị 
năng quyết đoạn; tùy kỳ sở sinh, dữ vi khổ tương 
ưng; diệc phi Nghiệp hệ, dĩ hữu Đại nguyện tự tại 
lực có. Như Tu-đa-la trung hoặc thuyết hữu thối đọa 
ác thú giả, phi kỳ thật thối; đản vị sơ học Bồ-tát, 
vị nhập chánh vị nhỉ giải đãi giả, khủng bố linh bỉ 
dõng mãnh có. Hựu thị Bồ-tát, nhất phát tâm hậu, 
viễn ly khiếp nhược, tất cánh bất úy đọa Nhị thừa 
địa. Nhược văn vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, 
cần khổ nan hành, nãi đắc Niết-bàn, diệc bất khiếp 
nhược; đĩ tín tri nhất thiết pháp, tùng bốn dĩ lai, tự 
Niết-bàn có. 

° NGHĨA: 

Các vị Bồ-tát phát tâm bằng sự tin hoàn hảo như 
vậy thì thấy được ít phần Pháp thân. Vì thấy được Pháp 
thần nên các vị ấy có thê tùy sức mạnh của Đại nguyện 
mà biểu hiện tám tướng làm lợi ích cho chúng sinh. Đó 
là từ Đâu-Suất giáng thần, nhập thai, ở trong thai, ra 
khỏi thai, xuất gia, thành đạo, giáo hóa và nhập Niết- 


206 Khởi tín Đụi thừa 


bàn. Nhưng các vị Bồ-tát này vẫn chưa được gọi là hội 
nhập Pháp thân, vì các vị ây chưa loại hết những hành 
vi xâu ác đã làm trong nhiều đời quá khứ; cho nên sinh 
ra ở đâu cũng còn những cái khổ đau nhỏ nhiệm; dù 
thế, các vị không bị Nghiệp buộc ràng, vì có sức mạnh 
tự tại của Đại nguyện. Trong kinh có chỗ bảo, các vị 
ấy còn bị thối lui và đọa vào đường dữ, nhưng thật ra 
không phải như thế; kinh nói vậy là để cảnh cáo các vị 
Bồ-tát mới tu học chưa vào Chánh định tụ mà lại biếng 
nhác, đề họ dõng mãnh nhiều hơn. Thêm nữa, các vị ây 
sau khi phát tâm rồi thì đứt hắn mọi khiếp nhược, hoàn 
toàn không còn lo sợ đoa vào hàng Nhị thừa“ (các 
đường dữ). Và, dù nghe nói phải trải qua vô số thời kỳ 
tu hành khó khăn, khô nhọc mới chứng Niết-bàn, các 
vị cũng không khiếp nhược; vì các vị Bồ-tát tin tưởng 
và hiểu rằng, tất cả các pháp xưa nay bản chất là Niết-bàn. 

° GIẢI: 

Nội dung phần này nói về thành quả của sự phát 
tâm bằng sự tin của hàng Chánh định tụ, tức thành quả 
26 Đọa vào hàng Nhị thửa: Theo bản dịch của Ngài Thật-xoa-nan-đà, 


dịch vào đời Đường, thì ghi đọa ác đạo thú chứ không phải đọa vào 
hàng Nhị thửa. 


Khởi tín Đụi thừa 207 


của những hành giả khi bước lên địa vị Sơ trụ. 

Đại lược để nói, khi các vị Bồ-tát kinh qua Thập 
tín bước lên Sơ trụ, tại đây, tâm các vị đã được an trú, 
nên thấy được ít phần Pháp thân (Chân như), lại cộng 
hưởng sức mạnh Đại nguyện, nên có thê biểu hiện tám 
tướng thành đạo làm lợi ích cho chúng sinh. 

Tuy vậy, sự biểu hiện này rất hạn chế, mang ý 
nghĩa đang học cách làm Phật; vì vậy, không giống sự 
biểu hiện của Bồ-tát hàng Thập địa hay sự biểu hiện 
của chư Phật. Kết quả như thế là vì các vị chỉ mới đoạn 
trừ được các Chi mạt võ minh, nên sinh ra ở đầu cũng 
còn chịu những khổ đau vi tế (cả Phần đoạn sinh tử lẫn 
Biến dịch sinh tử); tuy vậy, các vị ấy vẫn tự tại không 
bị Nghiệp trói buộc. Thêm nữa, tâm lý các vị rất dõng 
mãnh, nên không còn bị thối lui và không còn khiếp sợ 
phải tu tập gian khổ nhiều thời kỳ mới thành Phật. 

Tóm lại, các vị Bồ-tát đã thành tựu đức tin, bước 
lên hàng Thập trụ thì có những thành quả: Biểu hiện 
tảm tướng thành Đạo, ở đâu cũng tự tại, không thối 
chuyển và không khiếp sợ. 

œ6 


208 Khởi tín Đụi thừa 


B.II.3.c: Nói sự phát tâm bằng sự biết và sự làm. 

ÖỒ ÂM: 

Giải hạnh phát tâm giả, đương tri chuyển 
thắng. Dĩ thị Bồ-tát tùng sơ Chánh tín dĩ lai, 
ư đệ nhất a-tăng-kỳ kiếp tương dục mãn cố, ư 
Chân như pháp trung, thâm giải hiện tiền, sở tu 
ly tướng. Dĩ tri Pháp tánh, Thể ly xan tham có, 
tùy thuận tu hành Đàn Ba-la-mật. Dĩ tri Pháp 
tánh vô nhiễm, ly ngũ dục quá cố, tùy thuận tu 
hành Thí Ba-la-mật. Dĩ tri Pháp tánh vô khổ, ly 
sân não có, tùy thuận tu hành Sằn-đề Ba-la-mật. 
Dĩ tri Pháp tánh vô thân-tâm tướng, ly giải đãi 
cố, tùy thuận tu hành Tỳ-lê-da Ba-la-mật. Dĩ tri 
Pháp tánh thường định, Thể vô loạn có, tùy thuận 
tu hành Thiền Ba-la-mật. Dĩ tri Pháp tánh Thể 
miỉnh, ly vô minh cố, tùy thuận tu hành Bát-nhã 
Ba-la-mật. 

° NGHĨA: 

Phát tâm băng sự biết và sự làm (Giải hạnh) thì 
nên biết cao sâu hơn trước (Tín thành tựu), vì khi đạt 
được đức tin hoàn hảo trở đi (Chánh tín), cho đến thời 


Khởi tín Đụi thừa 209 


kỳ vô số (A-tăng-kỳ kiếp)” thứ nhất sắp đầy đủ, các 
vị Bồ-tát này đôi với Chân như đã có sự hiểu biết sâu 
xa và sự thực hành ly tướng. Vì các vị biết Chân như 
là không có tham lẫn nên thuận theo mà tu tập Bố /hí 
Ba-la-mật (Thí độ). Vì biết Chân như là không nhiễm 
ô, không có sắc thái xấu xa năm dục, nên thuận theo 
mà tu tập Giới Ba-la-mật (Giới độ). Vì biết Chân như 
là không có khổ đau, sân hận, nên tùy thuận mà tu tập 
Nhân nhục Ba-la-mật (Nhẫn độ). Vì biết Chân như 
không có tướng thân và tâm, không có sự biếng nhác, 
nên thuận theo mà tu tập 7ïnh tấn Ba-la-mát (Tân độ). 
Vì biết Chân như thường an tịnh, không rối loạn, nên 
thuận theo mà tu tập Thiện định Ba-la-mật (Định độ). 


27 Tam A-tăng-kỳ kiếp: Ba thời kỳ vô số. Đây là thời gian tu tập kể từ 
khi hành giả phát tâm chính xác (Chánh tín Sơ trụ) đến khi hành giả 
hoàn thành quả vị Phật-đà. Theo Bắc tông, khi hết Thập tín bước lên 
Sơ trụ là bắt đầu thời kỳ vô số thứ nhất, đến khi hết Thập Hồi hướng 
bước lên Sơ địa là sắp hết thời kỳ vô số thứ nhất này. Thời kỳ vô số 
thứ hai là từ Sơ địa đến Bát địa; thời kỳ vô số thứ ba từ Bát địa đến hết 
Thập địa. Theo Khởi Tín, sắc thái phát tâm từ thấp đến cao có ba cấp: 
“Bằng sự tin, bằng sự biết và làm, bằng sự chứng”. Phát tâm chính là 
phát khởi và phát triển Chân như trong tự thân. Nếu phối hợp ba sự 
phát tâm này với ba thời kỳ vô số, thì Phát tâm bằng sự tin, Phát tâm 
bằng sự biết và sự làm thuộc thời kỳ vô số thứ nhất; còn sự Phát tâm 
bằng sự chứng thuộc thời kỳ thứ hai và thời kỳ thứ ba. 


210 Khởi tín Đại thừa 


Vì biết Chân như là trong sáng không có trạng thái Bất 
giác, nên thuận theo mà tu tập 777 đuệ Ba-ia-mái (Trí độ). 

° GIẢI: 

Theo Kzởi Tín, hàng Thập tín được xếp vào nhóm 
Bắt định tụ, tức thuộc phàm phu. Khi hành giả tu tập 
viên mãn sự tin bước lên địa vị Sơ trụ, là bước đầu tiên 
đi vào Chánh định tụ. Quá trình tu tập (phát tâm) từ Sơ 
trụ đến hết Trụ thứ mười, là sự phát tâm băng sự tin; từ 
Sơ hạnh đến Hướng thứ mười, là quá trình tu tập bằng 
sự biết và sự làm (Giải hạnh). Phần này là giải thích sự 
phát tâm của hàng Bồ-tát Thập hạnh và Thập hướng. 

Quá trình tu tập của Thập trụ, là đề củng cô sự an 
trú của tâm và Đại nguyện kiên cường vững mạnh. Khi 
lên Sơ hạnh thì rú và nguyện đã kiên cố, nên tại đây các 
vị Bằ-tát có sự hiểu biết Chân như sâu xa hơn và thê hiện 
hiểu biết này bằng hành động. Do ý nghĩa đó, nên gọi sự 
tu tập này là “phát tâm bằng sự biết và sự làm ”. 

Tóm lại, sự tu tập của Bồ-tát Thập hạnh, Thập 
hướng là sự vận dụng 7?7-Hành để đạt đến Nhất Thẻ. 
Tức hiểu Chân như là vô tướng nên biểu hiện cái vô 
tướng đó qua lục độ, đề tiễn dần về thực tại vô tướng 


Khởi tín Đại thừa 211 


Chân như. Nói cách khác, quá trình tu tập này là tùy 
thuận Bản tánh Chân như mà thể hiện, để hướng đến 
hội nhập Chân như. 

&-3%*s& 


B.II.3.d: Nói sự phát tâm bằng sự chứng (Có 
2 tiết): 
B.IIIL3.d!: Nói sự phát tâm bằng sự chứng và 
hoạt dụng của sự phát tâm ấy. 
B.III.3.4?: Nói sự hoàn tất của sự phát tâm bằng 
sự chứng. 
&%Xs& 


B.IIIL3.d!: Nói sự phát tâm bằng sự chứng và 
hoạt dụng của sự phát tâm ấy. 

ÖỒ ÂM: 

Chứng phát tâm giả, tùng định tâm địa, nãi 
chí Bồ-tát cứu cánh địa, chứng hà cảnh giới? -Sở 
vị Chân như. Dĩ y Chuyển thức thuyết vi cảnh giới, 
nhỉ thử chứng giả, vô cảnh giới tướng, duy Chân 
như trí, danh vi Pháp thân. 


212 Khởi tín Đại thừa 


Thị Bồ-tát ư nhất niệm khoảnh, năng chí thập 
phương, vô dư thế giới, cúng dường chư Phật, thỉnh 
chuyển pháp luân, duy vị khai đạo, lợi ích chúng 
sinh, bắt y văn tự. Hoặc thị siêu địa tốc thành Chánh 
giác, dĩ vi khiếp nhược chúng sinh cố. Hoặc thuyết 
ngã ư vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, đương thành Phật 
đạo, dĩ vi giải mạn chúng sinh có. Năng thị như thị 
vô số phương tiện, bất khả tư nghị; nhỉ thật Bồ-tát 
chủng tánh căn đẳng, phát tâm tắc đăng, sở chứng 
diệc đăng, vô hữu siêu quá chỉ pháp. Dĩ nhất thiết 
Bồ-tát, giai kinh tam a-tăng-kỳ kiếp cố; đản tùy 
chúng sinh thế giới bất đồng, sở kiến sở văn căn dục 
tánh dị, có thị sở hành diệc hữu sai biệt. 

° NGHĨA: 

Phát tâm bằng sự chứng là các vị Bồ-tát từ địa vị 
Trí tuệ trong sáng đến địa vị cứu cánh?”Š, các vị Bồ- 
tát này chứng cảnh giới gì? -Đó là chứng Chân như. 
Nhưng cảnh giới nói đây là nương theo Chuyển thức 
để nói cho dễ hiểu, chứ sự chứng ở đây không có cái 


28 Địa vị Trí tuệ trong sáng đến địa vị cứu cánh: Tức từ Địa thứ nhất 
đến Địa thứ mười. 


Khởi tín Đụi thừa 21 


øì gọi là cảnh giới, mà chỉ là Tuệ giác Chân như được 
gọi là Pháp thân. 

Các vị Bô-tát này, trong thời gian rất nhanh như ý 
nghĩ, có thể đến khắp các thế giới trong mười phương, 
cúng dường các đức Phật-đà, thỉnh cầu các Ngài chuyên 
bánh xe Phật pháp, làm như vậy là để mở đường đem 
lợi ích cho chúng sinh, chứ không cần dùng đến ngôn 
ngữ văn tự. Các vị Bôồ-tát này, có khi vì những chúng 
sinh hèn yếu khiếp sợ, nên biểu hiện vượt mọi địa vị 
tu tập mà thành ngay đẳng Chánh giác. Hoặc có khi 
vì những chúng sinh biếng nhác, khinh thường, nên 
biểu hiện trải qua vô số thời kỳ vô số, mới thành quả 
vị Phật-đà. 

Các vị biểu hiện vô số phương tiện như vậy ngoài 
sự nghĩ bàn; nhưng thật ra, chủng tánh và thiện căn của 
các vị Bô-tát thì đồng đắng, nên phát tâm cũng đồng 
đăng, chứng ngộ cũng đồng đăng, không có sự kiện 
vượt qua các địa vị được. Bởi vì, vị nào cũng phải tu 
hành trải qua ba thời kỳ vô số; chỉ vì tùy theo thế giới 
bất đồng của chúng sinh, tức tùy theo trình độ, khuynh 
hướng, cá tính của chúng sinh, để các vị Bồ-tát biểu 


214 Khởi tín Đại thừa 


hiện các việc làm thích ứng với căn cơ nên có sự sai 
khác nhau. 

° GIẢI: 

Phần này Luận Chủ thuyết minh về sự phát tâm 
bằng sự chứng, và hoạt dụng của sự phát tâm đó. 

- Bồ-tát hàng Thập hạnh và Thập hướng (Giải 
hạnh) tùy theo Bản tánh của Chân như mà tu tập, chứ 
chưa chứng nhập Chân như. Khi sự biết và sự làm 
thuần thục thì chứng Sơ địa, tức bước lên địa vị tu tập 
cấp chứng (chứng phát tâm). Cấp chứng là từ Sơ địa 
đến Địa thứ mười. Sở đĩ gọi là chứng vì giai đoạn này 
các vị Bồ-tát mới trực tiếp đoạn từng phần vô minh đề 
chứng từng phần Pháp thân, địa vị càng cao thì thân 
chứng Pháp thân càng sâu. Đến địa thứ mười thì hội 
nhập toàn diện. Nói chứng Chân như (Pháp thân) là 
dựa vào nhận thức (Chuyên thức) để nói, chứ thực tại 
Chân như là vô tướng, siêu việt mọi ngôn ngữ, tư duy. 
Vì vậy, phải tu tập #y zzớng mới chứng Chân như hay 
chứng /hực tại võ tướng được. 

- Chứng Chân như chính là chứng Trí tịnh tướng 
(Trí Chân như), khi đã chứng thì Bồ-tát có khả năng 


Khởi tín Đụi thừa 210 


phát khởi các Diệu Dụng Chân như (Bất khả tư nghị 
nghiệp) tùy theo sở chứng của mình. Chính do Diệu 
Dụng này mà các vị Bồ-tát có thể biểu hiện sự thành 
Phật nhanh hay chậm, tùy theo căn cơ chúng sinh. Và, 
sự biểu hiện làm lợi ích chúng sinh như thế, toàn là sự 
biểu hiện thực tại vô tướng của Chân như cả. 

- Sự kiện trong một sát-na các vị Bồ-tát có thê 
đến khắp mọi thế giới mười phương cúng dường, 
thỉnh cầu chư Phật thuyết pháp.v.v... là hoạt dụng 
Nhân quả xuất thế gian. Những biêu hiện thành Phật 
nhanh hay chậm là hoạt dụng Nhân quả thế gian. 
Đây chính là Dụng vĩ đại của Chân như, của Đại 
thừa hay của Tâm vậy. 

- Sự biểu hiện thành Phật của các vị Bồ-tát là cách 
tu tập làm Phật, chứ không phải đã thành Phật. Đồng 
thời, thời gian thành Phật tất cả các vị Bồ-tát đều như 
nhau, là phải trải qua ba a-tăng-kỳ kiếp. 

3% s& 


B.IIIL3.d°: Nói sự hoàn tất của sự phát tâm bằng 


sự chứng. 


216 Khởi tín Đại thừa 


ÖỒ ÂM: 

Hựu thị Bồ-tát phát tâm tướng giả, hữu tam 
chủng tâm vi tế chỉ tướng. Vân hà vi tam? -Nhất 
giả Chân tâm, vô phân biệt có. Nhị giả Phương tiện 
tâm, tự nhiên biến hành lợi ích chúng sinh có. Tam 
giả Nghiệp thức tâm, vi tế khởi diệt có. 

Hựu thị Bồ-tát, công đức thành mãn, ư Sắc Cứu 
cánh xứ, thị nhất thiết thế gian tối cao đại thân; vị 
dĩ nhất niệm tương ưng tuệ, vô minh đốn tận, danh 
Nhất thiết chủng trí; tự nhiên nhi hữu Bắt tư nghị 
nghiệp, năng hiện thập phương lợi ích chúng sinh. 

Vấn viết: Hư không vô biên có, thế giới vô 
biên; thế giới vô biên cố, chúng sinh vô biên; chúng 
sinh vô biên cố, tâm hành sai biệt diệc phục vô biên. 
Như thị cảnh giới, bất khả phân tê, nan tri nan giải. 
Nhược vô minh đoạn, vô hữu tâm tưởng, vân hà 
năng liễu, đanh Nhất thiết chủng trí? 

Đáp viết: Nhất thiết cảnh giới, bản lai Nhất 
Tâm, ly ư tưởng niệm; dĩ chúng sinh vọng kiến 
cảnh giới, cố tâm hữu phân tê; dĩ vọng khởi tưởng 
niệm, bất xứng Pháp tánh, cố bất năng liễu. Chư 


Khởi tín Đại thừa 217 


Phật Như Lai, ly ư kiến tưởng, vô sở bất biến. Tâm 
chân thật có, tức thị chư pháp chỉ tánh, tự Thể hiển 
chiếu, nhất thiết vọng pháp. Hữu đại trí dụng, vô 
lượng phương tiện, tùy chư chúng sinh, sở ứng đắc 
giải, giai năng khai thị chúng chủng pháp nghĩa. 
Thị có đắc danh Nhất thiết chủng trí. 

Hựu vấn viết: Nhược chư Phật hữu tự nhiên 
nghiệp, năng hiện nhất thiết xứ lợi ích chúng sinh 
giả, nhất thiết chúng sinh, nhược kiến kỳ thân, 
nhược đỗ thần biến, nhược văn kỳ thuyết, vô bất 
đắc lợi; vân hà thế gian đa bất năng kiến? 

Đáp viết: Chư Phật Như Lai Pháp thân bình 
đẳng, biến nhất thiết xứ, vô hữu tác ý, cố thuyết tự 
nhiên. Đản y chúng sinh tâm hiện. Chúng sinh tâm 
giả, do như ư cảnh, cảnh nhược hữu cấu, sắc tượng 
bất hiện. Như thị chúng sinh, tâm nhược hữu cấu, 
Pháp thân bắt hiện có. 

° NGHĨA: 

Thêm nữa, sắc thái phát tâm bằng sự chứng của 
các vị Bồ-tát này có ba thứ rất vi tế: Thứ nhất là Tâm 
chân thát, vì siêu việt mọi phân biệt. Thứ hai là 7đn 


218 Khởi tín Đại thừa 


phương tiện, vì làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh một 
cách tự nhiên. Thứ ba là Tám nghiệp thức (Động thức), 
vì còn sinh diệt vi tế. 

Lại nữa, các vị Bồ-tát này khi công đức viên mãn 
thì tại cõi trời Sắc Cứu cánh” biểu hiện cái thân cao 
to nhất thế gian?°: và Tuệ giác thì /hích ứng tối hậu 
với Chân như, nên vô minh hết sạch, gọi là Nhất thiết 
chủng trí (Tuệ giác biết tất cả); do đó mà Hoạt dụng 
siêu việt tự nhiên biểu hiện khắp cả làm lợi ích cho 
chúng sinh. 

Hỏi: Không gian vô biên thì thế giới cũng vô biên, 
thế giới vô biên thì chúng sinh cũng vô biên, chúng 
sinh vô biên thì tâm thức tạo tác sai biệt cũng vô biên. 
Đối cảnh như vậy thật không có giới hạn khó mà hiểu 
biết; nếu vô minh hủy diệt thì không còn tâm thức, thế 
thì lấy gì để hiểu biết mà gọi là Nhất thiết chủng trí? 
29 Cõi trời Sắc Cứu cánh: Trời Sắc Cứu cánh là cõi trời cao nhất của 
cõi Sắc, và cũng là cõi mà sắc chất tinh diệu nhất của thế giới sắc chất. 
30 Biếu hiện cái thân cao to nhất thế gian: Tức Tha thọ dụng thân hay 
Thắng ứng thân. Khi chứng Pháp thân thì đồng thời có Báo thân tức 


Tự thọ dụng thân, có Thắng ng thân tức Tha thọ dụng thân, và có Liệt 
ng thân tức Biến hóa thân (tùy loại mà hiện thân). 


Khởi tín Đụi thừa +19 


Đáp: Tất cả đôi cảnh vốn là Tâm Thẻ đồng nhất, 
siêu việt phân biệt; chúng sinh vì nhận thức không 
chính xác mà hình thành đối cảnh, nên nhận thức của 
chúng sinh là phân biệt, là giới hạn; và, vì những phân 
biệt khởi lên càng không chính xác, không thích hợp 
với Thực Thê (Chân như) các pháp, nên không thể biết 
rõ tất cả. Các đâng Phật-đà thì siêu việt cái nhận thức 
ẫy, nên Tuệ giác phố biến tất cả, cái Tuệ giác xác thực 
này chính là Bản tánh của các pháp, nên tự Thể soi rõ 
hết thảy các pháp sai biệt. Cái Tuệ giác này có cái hoạt 
dụng vĩ đại, đó là vô số phương tiện, tùy chúng sinh 
nhu cầu như thế nào mới được lý giải, thì chỉ đạy được 
hết thảy mọi lý nghĩa của mọi pháp. Chính thế, nên gọi 
là Tuệ giác biết tất cả (Nhất thiết chủng trí). 

Lại hỏi: Nếu chư Phật có hoạt dụng tự nhiên biểu 
hiện khắp nơi, làm lợi ích cho chúng sinh, thì lẽ ra mọi 
chúng sinh thấy được thân hình của Ngài, thấy được 
biến hóa của Ngài, nghe được lời tiếng của Ngài và ai 
cũng được lợi ích cả; thế thì tại sao đa số chúng sinh 
không ai thây nghe gì hết? 

Đáp: Pháp thân của chư Phật thì bình đẳng, hiện 


220 Khởi tín Đại thừa 


hữu khắp mọi nơi, không có tác ý°!, nên gọi là £ự nhiên. 
Nhưng Pháp thân ấy biểu hiện hay không là tùy thuộc 
tâm thức chúng sinh. Tâm thức chúng sinh thì như tắm 
gương, gương mà dơ bân thì bóng không hiện; chúng 
sinh cũng vậy, Pháp thân không hiện là vì tâm thức còn 
dơ bản. 

° GIẢI: 

Phần này nói sự hoàn tất của sự phát tâm bằng sự 
chứng, gồm ba đoạn: 

- Đoạn thứ nhất: Tù “Thêm nữa... đến... lợi ích 
cho chúng sinh ”. Đoạn này có hai ý: 

I. Tâm của hàng Bồ-tát cấp chứng này có ba 
sắc thái vi tế: Thứ nhất là Tâm chân thậi, tức tâm vô 
phân biệt (Trí tịnh tướng, Căn bản trí); thứ hai là 7m 
phương tiện (Sai biệt trí, Bất tư nghị nghiệp); thứ ba là 
Tâm nghiệp thức, tức tâm còn sự sinh điệt vi tế của vô 
minh. 

2. Khi sinh diệt vi tế hủy diệt chính là thời điểm 
hoàn tất sự phát tâm bằng sự chứng. Vô minh hủy diệt 
chính là hội nhập Chân như, tại đây Trí tuệ hiển lộ một 


31 Tác ý: Chú ý, cố ý, chính là sự phân biệt. 


Khởi tín Đại thừa 221 


cách toàn triệt (Nhất thiết chủng trí); đồng thời, hiện 
khởi những Hoạt dụng siêu việt làm lợi ích cho tất cả 
chúng sinh. 

- Đoạn thứ hai: Từ “Hỏi... đến... Tuệ giác biết 
fất cả ”. Luận chủ đặt câu hỏi để giải thích thêm làm rõ 
nghĩa hơn về Tuệ giác biết tất cả. Đại lược, nghi vẫn 
răng, đối cảnh thì vô biên vô số, mà biết đối cảnh là do 
tâm thức, nhưng khi hội nhập Chân như thì tâm thức 
hủy diệt, vậy lây cái gì để biết mà gọi là Tuệ giác biết 
đất cả? Giải thích cho nghỉ vấn này có hai điểm: 

1. Toàn bộ đôi cảnh vốn là Tâm Thẻ đồng nhất, 
chúng sinh vì phân biệt mà hình thành đối cảnh, phân 
chia Nhất Tâm thành từng mảnh vụn, không thích hơp 
Thực Thẻ các pháp. Vì vậy chúng sinh không thể biết 
rõ tất cả. 

2. Chư Phật thì siêu việt mọi phân biệt, là các 
đẳng đã chứng ngộ Bản Thể đồng nhất (Chân như) của 
các pháp, nên biết rõ tất cả các pháp (Nhất thiết chủng 
trí); do đây mà có Hoạt dụng vĩ đại, tức thê hiện vô số 
phương tiện làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh theo 
căn cơ của họ. Chính thé, gọi Trí Phật là 7u giác biết 


372 Khởi tín Đại thừa 


tất cả vậy. 

- Đoạn thứ ba: Từ “Lại hỏi... đến... tâm thức còn 
dơ bẩn”. Đoạn này Luận chủ tiếp tục đặt nghi vẫn đề 
làm sáng tỏ thêm về Hoạt dụng siêu việt của chư Phật. 
Nghi vấn là: Chư Phật thường biểu hiện vô số phương 
tiện làm lợi ích cho chúng sinh, thế thì tại sao đa số 
không ai thấy nghe gì cả? -Luận chủ giải thích rằng, đa 
số chúng sinh đang bị vô minh phiền não che phủ Bản 
Thể trong sáng (Chân như), nên không thê thấy nghe 
Diệu Dụng Pháp thân chư Phật được, tương tự như tắm 
gương đang bị bụi dơ thì đối cảnh không thê hiện hình 
được. 

&%Xs& 


B.IV. CÁCH TU TẬP (Có 4 điểm): 
B.IV.1: Nói tư cách người tu sự tỉn. 
B.IV.2: Nói tổng quát về sự tin và sự tu của sự 
tin mà người ấy phải tu. 
B.IV.3: Đặc biệt nói về sự tin. 
B.IV.4: Chỉ cách đề phòng thối chuyền. 
&Xs& 


Khởi tín Đại thừa 223 


B.IV.1: Nói tư cách người tu sự tin. 

ÖỒ ÂM: 

Dĩ thuyết Giải thích phần, thứ thuyết Tu hành 
tín tâm phần. Thị trung y vị nhập Chánh định tụ 
chúng sinh, cố thuyết Tu hành tín tâm. 

° NGHĨA: 

Mục Giải thích đã xong, bây giờ nói mục Tu hành 
tín tâm. Trong mục này là trình bày cách tu của những 
người chưa đứng vào Chánh định tụ, nên mới gọi là Tu 
hành tín tâm. 

* GIẢI: 

- Giáo nghĩa Khởi Tín là xiên dương đức tin Đại 
thừa, tin Đại thừa chính là tin cái 7n đang là của 
chúng ta. Tâm ấy vốn sẵn Thể, Tướng và Dụng vĩ đại, 
bất sinh bắt diệt, vô thi vô chung. Nói khác đi, tin cái 
Tâm đang là của chúng ta tức tin Thực Thể của tâm 
chính là Chân như. Đức tin khởi phát từ Chân như và 
tin là tin Chân như này đây. 

- Phần này mở đầu cho phần giới thiệu cách tu 
giáo nghĩa Khởi Tín. Đôi tượng sơ phát tâm tu tập là 
hàng Bắt định tụ và pháp tu là sự tin. Sự tin này là căn 


224 Khởi tín Đại thừa 


bản của sự phát huy về Tâm hay sự phát khởi, phát 
huy và hội nhập Chân như. Đây chính là tâm nguyện 
mà Luận chủ đã nói ở phần mở đầu của luận văn: 
“phát đức tin chính xác Đại thừa để giống Phật 
không bị mắt đi. 

œ%*s& 


B.IV.2: Nói tổng quát về sự tin và sự tu của sự 
tin mà người ấy phải tu. 

ÖỒ ÂM: 

Hà đẳng tín tâm? Vân hà tu hành? -Lược 
thuyết tín tâm hữu tứ chủng. Vân hà vi tứ? -Nhất 
giả Tín căn bản, sở vị nhạo niệm Chân như pháp 
có. Nhị giả Tín Phật hữu vô lượng công đức, thường 
niệm thân cận, cúng dường cung kính, phát khởi 
thiện căn, nguyện cầu Nhất thiết trí có. Tam giả Tín 
Pháp. hữu đại lợi ích, thường niệm tu hành chư Ba- 
la-mật có. Tứ giả Tín Tăng, năng chánh tu hành, tự 
lợi tự tha, thường nhạo thân cận chư Bồ-tát chúng, 
cầu học như thật hạnh có. 

Tu hành hữu ngũ môn, năng thành thử tín. 


Khởi tín Đụi thừa 2) 


Vân hà vi ngũ? -Nhất giả Thí môn. Nhị giả Giới 
môn. Tam giả Nhẫn môn. Tứ giả Tấn môn. Ngũ giả 
Chỉ-Quán môn. 

° NGHĨA: 

Những người này tin những gì, và tu hành 
những gì? -Đại lược để nói, sự tin ây có bốn đối 
tượng. Bốn đối tượng nào? -Một là Tin căn bản, 
tức thích thú nhớ nghĩ Tâm Thể Chân như. Hai là 
Tin Phát, tức tin Ngài có vô lượng công đức, nên 
thường nghĩ đến sự thân cận, cung kính và cúng 
dường đề phát sinh thiện căn, mong được Tuệ giác 
vô thượng của Ngài. Ba là 7n Pháp, tức tin Pháp 
ây có lợi ích vĩ đại, nên thường nghĩ đến sự thực 
hành các pháp Ba-la-mật. Bốn là 7i» Tăng, tức tin 
rằng các vị ấy tu hành chính xác để tự lợi-lợi tha, 
nên thường thích thú thân gần Bồ-tát Tăng? để cầu 
học sự tu hành đúng như thật. 

Sự tu hành thì có năm cách để hoàn thành sự tin 
trên. Năm cách ấy là gì? -Một là Thí, hai là Giới, ba là 
Nhẫn, bốn là Tân, năm là Chỉ-Quán (Thiền định). 


32 Bồ-tát Tăng: Tỷ-kheo mà thọ giới Bồ-tát, như vậy mới gọi là Tăng. 


226 Khởi tín Đại thừa 


° GIẢI: 

Phần này giới thiệu tổng quát những đối tượng 
mà Bỏ-tát sơ phát tâm cần phải tin, cần phải tu để hoàn 
thành mười địa vị đức tin (Thập tín) bước lên hàng 
Thập trụ. 

- Hàng Bắt định tụ là những người đứng ngoài 
cửa Phật pháp, muốn vào dòng Phật pháp căn bản phải 
có đức tin, như kinh 74m Địa Quản khẳng định: “ào 
biển Phật pháp lấy đức tin làm gốc ”. 

Trên căn bản đó, Khởi Tín giới thiệu đến với hành 
giả có bốn đối tượng cần được tin: Đó là Tïn Chân như, 
lin Phật, Tin Pháp và lin Tăng. Thế là, nội dung sự 
tin này vẫn là 7 bất hoại tín, chỉ thay thê Tïn Giới ở 
vị trí thứ tư bằng 7ï» Chân như và đặt ở vị trí thứ nhất. 
Với vị trí Tin Chân như đặt hàng đầu, Khởi Tín muôn 
khẳng định rằng, đức tin này là căn bản, là chủ yếu; tin 
Phật-Pháp- Tăng cũng từ Chân như lưu xuất mà thôi. 
Đây là điểm nhất quán trong Khởi Tĩn và cũng là trọng 
tâm mà giáo nghĩa Khởi Tín thuyết minh. 

- Tin là sinh hoạt của tâm lý, để đức tin nhuần 
nhuyễn và hiện thực thì cần được biểu hiện qua hành 


Khởi tín Đụi thừa Ti 


động của thân và miệng, như thế tri-hành mới hợp 
nhất. Chính vì thế, Luận chủ giới thiệu đến với hành 
giả đương cơ năm pháp: “Bố fhí, Trì giới, Nhân nhục, 
Tỉnh tấn và Chỉ-Quán” để tu tập hằng ngày. Đây là 
năm pháp trong sáu Ba-la-mật. Bồ-tát cấp chứng thì 
tu cả sáu Ba-la-mật trong tỉnh thần ly tướng, trực tiếp 
chứng Pháp thân; còn tại địa vị sơ phát tâm này, chỉ tu 
năm pháp và được gọi là nm món chứ không gọi là 
năm Ba-la-mật. 

- Theo Bắc tông nói chung và Khởi Tín nói riêng, 
đây là giai đoạn tu tập của hàng phàm phu (sơ phát 
tâm Bồ-tát), nên nội dung tu tập hiện hữu năng-sở, bỉ- 
thử... Vậy là, ai đang trong giai đoạn tu tập này mà 
nói mình vô chấp, ly tướng... thì thật là đại vọng ngôn 
(hơn nữa, hành giả đã ly tướng thì không bao giờ nói 
mình ly tướng. 

%6 


B.IV.3: Đặc biệt nói về sự tu. (Có 5 chỉ): 
B.IV.3.a: Nói về Thí. 
B.IV.3.b: Nói về Giới. 


228 Khởi tín Đại thừa 


B.IV.3.c: Nói về Nhẫn. 

B.IV.3.d: Nói về Tấn. 

B.IV.3.e: Nói về Chỉ và Quán. 
œ3 s& 


B.IV.3.a: Nói về Thí. 

ÖỒ ÂM: 

Vân hà tu hành Thí môn? -Nhược kiến nhất 
thiết lai cầu sách giả, sở hữu tài vật, tùy lực thí dữ, 
dĩ tự xả xan tham, linh bỉ hoan hỷ. Nhược kiến ách 
nạn khủng bố nguy bức, tùy kỷ kham nhậm, thí dữ 
vô úy. Nhược hữu chúng sinh lai cầu pháp giả, tùy 
kỷ năng giải, phương tiện vị thuyết. Bất ưng tham 
cầu danh lợi, cung kính, duy niệm tự lợi lợi tha, hồi 
hướng Bồ-đề có. 

° NGHĨA: 

Tu tập ðố ¿Jhí như thế nào? -Đó là, nếu thấy bất cứ 
ai đến cầu được giúp đỡ, mình có tài sản gì hãy tùy khả 
năng mà cho họ, để từ bỏ tính tham lẫn của mình và 
làm cho họ vui vẻ. Hoặc thấy aI bị tai nạn đang lo sợ, 
hay đang nguy khốn, tùy khả năng của mình để đem 


Khởi tín Đụi thừa ao 


lại cho họ sự không sợ hãi. Hoặc có ai đến cầu học tập 
Phật pháp, tùy khả năng của mình mà khéo léo trình 
bày cho họ. Làm ba sự Bồ thí này với tâm lý không 
tham danh lợi và sự tôn kính, mà chỉ nghĩ đến tự lợi, 
lợi tha hướng về Tuệ giác vô thượng. 

° GIẢI: 

- Bồ thí là pháp tu đầu tiên của hàng Bồ-tát sơ phát 
tâm cần thực hiện. Bồ thí có ba cách là Tài thí, Vô úy 
thí và Pháp thí. Với căn cơ này, Luận chủ chỉ giới thiệu 
Bồ thí ngoại tài (tài sản...); chứ Bồ thí nội tài, hàng 
Bồ-tát ly tướng mới thực hiện được. 

- Bồ thí được tu tập trước tiên là nhằm trừ bỏ dần 
lòng tham dục, chấp thủ; tham chấp có giảm thiểu thì 
Trí-BI mới sinh khởi, và khi có Trí-BI mới bước vào 
dòng Phật pháp được. 

&3%*s& 


B.IV.3.b: Nói về Giới. 

ÖỒ ÂM: 

Vân hà tu hành Giới môn? -Sở vị Bắt sát, Bất 
đạo, Bắt dâm, Bất lưỡng thiệt, Bất ác khẩu, Bắt 


230 Khởi tín Đụi thừa 


vọng ngôn, Bắt ÿ ngữ, viễn ly tham-tật-khi-trá-siễm- 
khúc, sân nhué, tà kiến. Nhược xuất gia giả, vị chiết 
phục phiền não có, diệc ưng viễn ly hội náo, thường xử 
tịch tịnh, tu tập thiểu dục tri túc, đầu đà đẳng hạnh. 
Nãi chí tiểu tội, tâm sinh bố úy, tàm quý cải hối, bất 
đắc khinh ư Như Lai sở chế cắm Giới, đương hộ cơ 
hiềm; bất linh chúng sinh vọng khởi quá tội có. 

° NGHĨA: 

Tu tập Giới như thế nào? -Đó là Không sát sinh, 
Không trộm cướp, Không dâm dục, Không nói hai 
lưỡi, Không nói thô ác, Không nói dối trá, Không 
nói thêu dệt, không tham lam gồm cả ganh ghét, 
lừa đảo, gian dối, dua nịnh, giận dữ và tà kiến. Nếu 
là người xuất gia thì vì bẻ gãy phiền não, cần phải 
tránh chỗ náo động, thường ở chỗ thanh vắng mà 
thực hành hạnh í/ ham muốn, biết vừa đủ, và hạnh 
đấu đà. Dù lỗi nhỏ đi nữa cũng biết lo sợ hồ thẹn 
đổi bỏ, không nên khinh thường Giới pháp Như 
Lai quy định, phải giữ gìn để tránh sự phi báng, ác 
cảm; nghĩa là đừng làm cho mọi người phát sinh tội 


lôi một cách vô cớ. 


Khởi tín Đụi thừa „1Ì 


- GIẢI: 

Sự tu tập của hàng Bất định tụ là nói chung cho 
cả tại gia lẫn xuất gia, độn căn lẫn lợi căn. Thế nên, 
phần giới thiệu cách tu này là giới thiệu các pháp căn 
bản làm nên tảng cho mọi căn cơ. Trên quan điểm này, 
về tu tập Giới, Luận chủ quy kết vào mười điều thiện 
(Thập thiện là Giới luật căn bản cho tại gia lẫn xuất gia, 
Thanh văn lẫn Bồ-tát). Nội dung tu tập Giới này bao 
hàm cả Tam tụ tịnh giới; tuy vậy, với người xuất gia, 
Giới luật căn bản chính là /hzểw dục trí tức, nêu không 
tu tập Giới căn bản này thì mọi giới khác không có cơ 
sở sinh khởi, phát triển và hiện hữu. 

3X s& 


B.IV.3.c: Nói về Nhẫn. 

ÖỒ ÂM: 

Vân hà tu hành Nhẫn môn? -Sở vị ưng nhẫn tha 
nhân chỉ não, tâm bất hoài báo. Diệc đương nhẫn ư 
lợi-suy, hủy-dự, xưng-cơ, khố-lạc đẳng pháp có. 

° NGHĨA: 

Tu tập Nhân nhục như thế nào? -Đó là, cần chịu 


232 Khởi tín Đại thừa 


đựng mọi sự quấy rỗi của kẻ khác, lòng không chứa 
đựng ý niệm trả thù. Đồng thời, cũng chịu đựng tám 
điều (bát phong) sau: Vừa ý, không vừa ý (lợi-suy); 
công kích trước mặt, ca tụng trước mặt (hủy-dự); tán 
dương sau lưng, chỉ trích sau lưng (xưng-cơ); khốn 
khổ lo buồn, sung sướng an vui (khổ-lạc). 

- GIẢI: 

- Từ Nhấn hay Nhân nhục trong Phật giáo, 
ngoài ý nghĩa chịu đựng còn có nghĩa chấp nhận, 
nhận định. Vì vậy, hiện hữu Nhẫn nhục là hiện hữu 
Chánh kiến hay hiện hữu Trí tuệ (từ hữu lậu đến vô 
lậu). Tổng quát để nói, Nhẫn nhục có ba phương 
tiện, đó là nhẫn người, nhẫn cảnh và nhẫn chân lý. 
Rõ nghĩa nhất là nhẫn chịu mọi oán đối nghịch cảnh 
(Nại oán hại nhẫn), chấp nhận mọi khổ đau trong an 
lạc (An thọ khổ nhẫn) và nhận định các pháp đúng 
sự thật (Đề sát pháp nhẫn). 

- Nơi đây, Luận chủ chỉ giới thiệu tu tập Nhẫn 
nhục căn bản (hữu lậu) là nhẫn người, nhẫn cảnh về hai 
mặt thuận ý và nghịch ý. 

&3%Xs& 


Khởi tín Đụi thừa 12 


B.IV.3.d: Nói về Tắn. 

ÖỒ ÂM: 

Vân hà tu hành Tấn môn? -Sở vị ư chư thiện 
sự, tâm bất giải thối, lập chí kiên cường, viễn ly 
khiếp nhược. Đương niệm quá khứ cửu viễn dĩ lai, 
hư thọ nhất thiết thân-tâm đại khố, vô hữu lợi ích. 
Thị có ưng cần tu chư công đức, tự lợi lợi tha, tốc ly 
chúng khổ. 

Phục thứ, nhược nhân tuy tu hành tín tâm, dĩ 
tùng tiên thế lai, đa hữu trọng tội ác Nghiệp chướng 
có, vi Tà ma chư Quỷ chỉ sở não loạn, hoặc vi thế 
gian sự vụ chủng chủng khiên triền, hoặc vi bệnh 
khổ sở não; hữu như thị đắng chúng đa chướng 
ngại; thị có ưng đương dõng mãnh tỉnh cần, trú dạ 
lục thời, lễ bái chư Phật, thành tâm sám hối, khuyến 
thỉnh tùy hỷ, hồi hướng Bồ-đề; thường bắt hưu phế, 
đắc miễn chư chướng, thiện căn tăng trưởng cố. 

° NGHĨA: 

Tu tập Tỉnh tấn như thế nào? -Đó là đối với mọi 
thiện pháp, tâm không biếng nhác, thối lui, lập chí kiên 
cường ra khỏi khiếp nhược. Phải luôn nghĩ nhớ răng, 


234 Khởi tín Đại thừa 


từ quá khứ xa xưa đến giờ, ta đã chịu đựng vô số sự đau 
khổ to lớn về thân thể cũng như về tâm lý, mà chăng 
có lợi ích gì cả. Do vậy, ngày nay ta phải siêng năng 
tu tập mọi công đức tự lợi lợi tha, để sớm thoát ly mọi 
khổ não. 

Lại nữa, người nào đang tu tập đức tin (Thập tín), 
mà vì đời trước đến giờ có nhiều tội nặng, Nghiệp dữ 
gây ra lắm sự trở ngại, như sự quấy phá của Tà ma 
Quỷ quái, sự trói buộc của thế sự đa đoan, sự hành hạ 
của bệnh tật đau đớn; có nhiều sự trở ngại như vậy, 
nên người ấy cần phải nỗ lực chuyên cần, ngày đêm 
sáu buôi lễ bái chư Phật, thành tâm sám hối, khuyến 
thỉnh chư Phật thuyết pháp, tùy hỷ công đức và hồi 
hướng cầu Tuệ giác vô thượng? thường làm như thế 
không ngừng không bỏ thì trở ngại tiêu trừ, thiện căn 
lớn mạnh. 

° GIẢI: 

- Điểm nhất quán đề đạt kết quả thiết thực khi thực 
hành các pháp tu của Phật giáo là luôn hiện hữu Chánh 


33 Ở đây Luận chủ chỉ nói tỉnh lược. Nói đủ là mười Đại nguyện của 
Bồ-tát Phổ Hiền. 


Khởi tín Đụi thừa 1o 


kiến, tu tập Tĩnh tấn cũng thế, nếu không thấy rõ từ xa 
xưa đến giờ, ta sống vô số kiếp trong khổ đau toàn là vô 
bổ, chăng chút lợi ích nào cả, thì không thê tinh tân tu tập. 
Tuy là thế, thực hiện tỉnh tấn cần phải có hai trợ duyên 
đắc lực, đó là tâm không giải đãi và ý chí kiên cường. 

- Với hàng Bất định tụ, đa số là tội nặng chướng 
dày, khó ra khỏi sự trói buộc của Nghiệp lực. Vì vậy, 
hành giả cần phải tinh tân đêm ngày sáu thời lễ bái chư 
Phật, sám hối Nghiệp chướng, đề nhờ Phật lực mà ch 
ác tác thiện hướng về quả vị vô thượng Bồ-đề. Có tỉnh 
tân thực hiện như vậy, thì Nghiệp chướng mới tiêu trừ, 
thiện căn mới tăng trưởng, để có thê đứng vào hàng 
Chánh định tụ. 

œ%<& 


B.IV.3.e: Nói về Chỉ và Quán (Có 4 tiết): 
B.IE:3.e!: Nói lược về Chỉ-Quán. 
B.1V3.e: Nói rộng về Chỉ-Quán. 
B.IL:3.e: Song tu Chỉ-Quản. 
B.I13.e*: Chỉ-Quán dối trị. 

3X s& 


236 Khởi tín Đụi thừa 


B.I13.e!: Nói lược về Chỉ-Quán. 

ÖỒ ÂM: 

Vân hà tu hành Chỉ-Quán môn? -Sở ngôn Chỉ 
giả, vị chỉ nhất thiết cảnh giới tướng, tùy thuận Xa- 
ma-tha quán nghĩa có. Sở ngôn Quán giả, vị phân 
biệt nhân duyên sinh diệt tướng, tùy thuận Tỳ-bát- 
xá-na quán nghĩa có. Vân hà tùy thuận? -Dĩ thử nhị 
nghĩa, tiệm tiệm tu tập, bất tương xả ly, song hiện 
tiền có. 

° NGHĨA: 

Tu tập Chí và Quán như thế nào? -Tu Cí là đình chỉ 
tất cả mọi phân biệt đối cảnh5, thuận theo ý nghĩa quán 
Xa-ma-tha (Samatha). Tu Quán là quản sát sự tương 
quan chuyển biến, thuận theo ý nghĩa quán Tỳ-bát-xá-na 
(Vipasyana). Thuận theo là như thế nào? -Đó là, trước hết 
tu tập Chỉ-Quán riêng biệt, kế đó xen kẽ với nhau, sau đó 
hòa hợp song tu không còn tách rời nhau. 

° GIẢI: 

Tu tập Cử và Quán chính là tu tập Thiền định. 
Thông thường, khi nói tu Chỉ và Quán là tu Nhân để 


34 Đình chỉ tất cả mọi phân biệt đối cảnh: Tập trung tâm trí. 


Khởi tín Đụi thừa c7 


đưa đến kết quả Định và Tuệ. C7 là đình chỉ vọng tâm, 
Quán là quán sát Chân tâm; nêu nghiêng về C7 thì dễ 
hôn trầm, nghiêng về Quán thì đễ tán loạn. Vì vậy, cần 
dung hợp Chỉ-Quán để thân tâm khinh an, hý lạc, thì 
Định-Tuệ mới sinh khởi. 

- Ý nghĩa trên là sự tu tập căn bản và phố quát về 
Chỉ-Quán. Nhưng với Khởi Tín thì chuyên chở một sắc 
thái đặc biệt; theo Khởi Tín, toàn bộ Pháp giới là Nhất 
lâm hay Tám, Tâm này có hai mặt, mặt Chân như và 
mặt sinh diệt. Do đó, muốn 7ø øộ nhập Nhất Tâm, không 
gì khác hơn là phải vào bằng hai lối ấy: 

I[. Tu C77 là nội dung đình chỉ mọi phân biệt, khi 
mọi phân biệt bặt dứt thì Chân như hiển lộ; chính thế 
nên luận văn bảo: “?huận theo ý nghĩa quản Samatha ”, 
tức tu Chỉ đê Chân như hiển lộ mà quán sát Chân như. 

2. Tu Quản là nội dung quán sát mọi hiện tượng 
sinh diệt (nhân duyên) đề thấy được cái bất sinh diệt 
(Chân như); chính thế nên luận văn bảo: “7uận theo 
ÿ nghĩa quán Vipasyana ”; tức quán sát cái kết quả của 
Quán (Chân như); nói khác hơn, quán sát để dừng lại 
(Chỉ) ở Chân như. 


238 Khởi tín Đụi thừa 


Qua ý nghĩa này, ta cần nắm rõ rằng, Ch để Quán 
và Quán để Chỉ, chủng dung nhiếp nhau. Tuy là vậy, 
nhưng Luận chủ đã lưu ý hành giả: Ban đầu cần tu tập 
riêng lẻ, dần dần xen kẽ vào nhau, đến khi thành thục, 
Chỉ-Quán sẽ dung hợp không tách rời nhau nữa. 

- Cũng cần nói thêm rằng, khi tu tập Chỉ-Quán 
thành tựu, chính là thời điểm hành giả hội nhập Chân 
như hay đạt quả vị Phật-đà. Tại đây, hành giả thành tựu 
hai thứ Trí tuệ là 7ƒ Vô phân biệt và Trí Sai biệt. Trí 
vô phán biệt là Quả của Chỉ và Trí sai biệt là Quả của 
Quán vậy. 

&œ%*s& 


B.I13.: Nói rộng về Chỉ-Quán (Có 2 tiêu tiết): 
B.11⁄3.e?.a: Nói rộng về Chỉ. 
B.1⁄3.e?.b: Nói rộng về Quán. 

œ%<& 


B.1⁄3.e.a: Nói rộng về Chỉ (Có 4 ý): 
B.1I3.eˆ.a,: Nói Chánh định Chân như. 
B.I.3.e°.a.: Nói Ma sự của Chánh định Chân như. 


Khởi tín Đụi thừa c0 


PB... 0) Nói sự khác nhau giữa Tà định và 
Chánh định. 
B.I3.e.a ; Nói hiệu quả của Chánh định Chân 
như. 
3% s& 


B.1I3.eˆ.a,: Nói Chánh định Chân như. 

ÖỒ ÂM: 

Nhược tu Chỉ giả, trụ ư tịnh xứ, đoan tọa chánh 
ý, bất y khí tức, bất y hình sắc, bất y ư không, bất y 
địa thủy hỏa phong, nãi chí bất y kiến văn giác tri; 
nhất thiết chư tưởng, tùy niệm giai trừ, diệc khiến 
trừ tưởng. Dĩ nhất thiết pháp, bốn lai vô tướng, 
niệm niệm bắt sinh, niệm niệm bất diệt. Diệc bất 
đắc tùy tâm ngoại niệm cảnh giới, hậu dĩ tâm trừ 
tâm; tâm nhược trì tán, tức đương nhiếp lai, trụ ư 
Chánh niệm. Thị Chánh niệm giả, đương tri duy 
tâm, vô ngoại cảnh giới, tức phục thử Tâm diệc vô 
tự tướng, niệm niệm bắt khả đắc. 

Nhược tùng tọa khởi, khứ lai tấn chỉ, hữu sở 
thi tác, ư nhất thiết thời, thường niệm phương tiện, 


240 Khởi tín Đại thừa 


tùy thuận quán sát; cửu tập thuần thục, kỳ tâm đắc 
trụ. Dĩ tâm trụ có, tiệm tiệm mãnh lợi, tùy thuận 
đắc nhập Chân như Tam-muội; thâm phục phiền 
não, tín tâm tăng trưởng, tốc thành bất thối. Duy 
trừ nghỉ hoặc, bất tin, hủy báng, trọng tội Nghiệp 
chướng, ngã mạn giải đãi, như thị đẳng nhân, sở 
bất năng nhập. 

Phục thứ, y thị Tam-muội có, tắc tri Pháp giới 
Nhất tướng: vị nhất thiết chư Phật Pháp thân, dữ 
chúng sinh thân, bình đắng vô nhị; tức danh Nhất 
hành Tam-muội, đương trỉ Chân như thị Tam-muội 
căn bản, nhược nhân tu hành, tiệm tiệm năng sinh 
vô lượng Tam-muội. 

° NGHĨA: 

Khi tu C7 thì cần ở nơi thanh vắng, thân ngôi 
ngay thăng, tâm ý Chánh niệm, không nghĩ đến hơi 
thở, không nghĩ đến thân hình, không nghĩ đến hư 
không, không nghĩ đến đất, nước, gió, lửa, không nghĩ 
đến cái thấy, cái nghe hay cái nhận thức; hết thảy mọi 
ý nghĩ gì thì diệt trừ ngay cái ý nghĩ đó, lại diệt trừ 
luôn cái ý nghĩ diệt trừ. Vì rằng, hết thảy các pháp xưa 


Khởi tín Đại thừa 241 


nay vô tướng, luôn luôn bất sinh, luôn luôn bất diệt. 
Cũng đừng tủy tâm mà nghĩ cảnh, sau đó lại đem tâm 
trừ tâm; nếu tâm nghĩ ngợi thì tức khắc ngưng lại, an 
trú trong Chánh niệm. Nói Chánh niệm thì nên biết chỉ 
có Tâm chứ không có cảnh, và Tâm ấy cũng là không, 
tuyệt đối không thê nắm bắt được. 

Nếu từ chỗ ngồi đứng dậy, qua lại đi đứng mà làm 
việc gì thì lúc nào cũng tùy nghi mà tập như trên; tập 
mãi lâu ngày như vậy thì sẽ thuần thục và tâm sẽ được 
an trú. Do tâm an trú nên dần dần mạnh mẽ sắc bén và 
thích ng mà hội nhập Chánh định Chân như; tại đây, 
phiền não được đẹp thật sâu, đức tin được lớn mạnh và 
mau chóng đạt đến sự không thối chuyển. Ngoại trừ 
những kẻ hoài nghi, ngộ nhận, không tin, bài xích, tội 
nặng, Nghiệp buộc, tự cao, biếng nhác, những kẻ như 
vậy thì không thể hội nhập được. 

Thêm nữa, do Chánh định Chân như mà biết được 
các pháp đồng nhất; nghĩa là, biết thân Phật và thân 
chúng sinh đồng đăng bất nhị; do vậy, Chánh định này 
còn gọi là Chánh định Nhất hành. Nên biết răng, Chân 
như là căn bản của Chánh định nên ai tu tập thuận theo 


242 Khởi tín Đại thừa 


Chân như thì dần dần phát sinh vô lượng Chánh định. 

* GIẢI: 

Nội dung phần này nhằm giới thiệu với hành giả 
cách tu CZ để tâm được định; khi tâm định đã vững 
mạnh và sâu sắc thì hội nhập Chân như. 

- Môi trường thuận tiện cho tu C?z, đó là hành giả 
cần phải chọn nơi thanh vắng. Khi tọa thiền, hành giả cần 
theo tiến trình điều thân trước rồi đến điều tâm; về điều 
tâm, Luận chủ hướng dẫn rằng, không nên nghĩ đến mọi 
đối cảnh, như nghĩ về thân, tâm, sắc và vô sắc.v.v... Tổng 
quát đề nói, mọi ý nghĩ cần được hủy diệt và ngay ý nghĩ 
hủy diệt cũng phải được hủy diệt luôn. Đây là thời điểm 
mà hành giả an trú trong Chánh niệm hay an trú Chân 
như. Đề được thành tựu như thế, hành giả cần vận dụng tu 
tập ngay cả khi đi, đứng, nằm, ngồi; nếu siêng năng tu tập 
lâu ngày thì phiền não sẽ được đoạn trừ, thiện căn sẽ lớn 
mạnh, dần dần /j/ch ¿»g mà hội nhập Chân như. 

- Giáo nghĩa Khởi Tín khẳng định răng, Chân như 
là Bản Thể các pháp, là Bản Thể chúng sinh; nên mọi 
cách tu mà Khởi Tín giới thiệu, là khởi phát từ Chân 
như mà tu, và tu là để hội nhập Chân như. Cách tu C”/ 


Khối tín Đại thừa 243 


cũng nằm trong điểm nhất quán ấy; chính thế, luận văn 
mới gọi tu tập C7 là “Chánh định Chán như ” hay 
“Chánh định Nhất hành ”. 

- Luận chủ khắng định rằng, bất cứ ai cũng có thê 
tu tập để chứng đạt Chánh định Chân như, miễn là có 
đức tin vững mạnh, ý chí kiên cường. 

œ%<& 


B.I.3.e°.a.: Nói Ma sự của Chánh định Chân như. 

ÖỒ ÂM: 

Hoặc hữu chúng sinh, vô thiện căn lực, tắc 
vi chư Ma ngoại đạo Quỷ Thần chỉ sở hoặc hoạn. 
Hoặc ư tọa trung hiện hình khủng bố, hoặc hiện 
đoan chánh nam nữ đẳng tướng. Đương niệm duy 
tâm, cảnh giới tắc diệt, chung bắt vi não. Hoặc hiện 
Thiên tượng, Bồ-tát tượng, diệc tác Như Lai tượng, 
tướng hảo cụ túc. Hoặc thuyết Đà-la-ni, hoặc thuyết 
Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tỉnh tắn, Thiền định. 
Trí tuệ; hoặc thuyết Bình đắng, Không, Vô tướng, 
Vô nguyện, vô oán, vô thân, vô Nhân, vô Quả, tất 
cánh không tịch, thị chân Niết-bàn. Hoặc linh nhân 


244 Khởi tín Đại thừa 


tri Túc mạng, quá khứ chỉ sự, diệc tri vị lai chỉ sự, 
đắc Tha tâm trí, biện tài vô ngại, năng linh chúng 
sinh, tham trước thế gian danh lợi chỉ sự. 

Hựu linh sử nhân, sát sân sát hỷ, tánh vô thường 
chuẩn; hoặc đa từ ái, đa thụy đa bệnh, kỳ tâm giải 
đãi; hoặc tốt khởi tỉnh tấn, hậu tiện hưu phé, sinh ư 
bắt tín, đa nghỉ đa lự; hoặc xả bốn thắng hạnh, cánh 
tu tạp Nghiệp, nhược trước thế gian chủng chủng 
khiên triền. Diệc năng sử nhân đắc chư Tam-muội, 
thiểu phần tương tự, giai thị ngoại đạo sở đắc, phi 
chân Tam-muội. Hoặc phục linh nhân, nhược nhất 
nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nãi chí thất 
nhật, trụ ư định trung, đắc tự nhiên hương mỹ âm 
thực, thân-tâm thích duyệt, bắt cơ bất khát, sử nhân 
ái trước; hoặc diệc linh nhân thực vô phân tè, sạ đa 
sạ thiểu, nhan sắc biến dị. 

Dĩ thị nghĩa cố, hành giả thường ưng Trí tuệ 
quán sát, vật linh thử tâm đọa ư tà võng. Đương cần 
Chánh niệm, bất thủ bất trước, tắc năng viễn ly, thị 
chư Nghiệp chướng. 

° NGHĨA: 


Khởi tín Đại thừa 245 


Có những người không có sức mạnh của thiện căn, 
nên bị sự quấy phá của Tà ma, ngoại đạo, Quỷ Thần. 
Khi ngồi Thiền, chúng hiện thân hình để khủng bố, 
như hiện trai xinh gái đẹp. Nhưng người ngôi Thiền 
phải nghĩ rằng, tất cả cái gì cũng đều do tâm, thì những 
biến hiện ấy sẽ tan biến không thể quấy phá được. Có 
khi chúng hiện hình tướng chư Thiên, hình tướng Bồ- 
tát và cả hình tướng Như Lai nữa, với đầy đủ các tướng 
quý đẹp. Chúng cũng nói Thần chú, nói Lục độ, nói 
Bình đẳng, nói Tam giải thoát môn, nói không thân thù, 
không Nhân quả, tuyệt đối là không và đó là Niết-bàn 
chân thật. Có khi chúng cũng làm cho người tu Thiền 
ây biết được đời trước của mình, biết việc quá khứ vị 
lai, biết tâm niệm người khác, được tài hùng biện vô 
ngại, làm cho đương sự ham thích danh lợi thế gian. 

Lại nữa, chúng cũng làm cho người ngồi Thiền ấy 
hay giận hay vui, tánh tình bất thường, đa tình đa cảm, 
ngủ nhiều bệnh nhiều, dã dượi biếng nhác; có khi đột 
nhiên siêng năng liền đó vất bỏ, sinh ra không tin, lắm 
sự nghi ngờ lo nghĩ; làm bỏ hạnh tu siêu việt mà tu các 
hạnh tế toái, để mắc vào những trói buộc, lôi kéo của 


246 Khởi tín Đại thừa 


thế gian. Chúng cũng làm cho người tu Thiền ấy chứng 
được các thứ Thiền tương tự như Thiền định chân thật, 
nhưng toàn là Thiền định ngoại đạo, chứ không phải 
Thiền định chân thật. Có khi chúng làm cho người 
ngồi Thiền ấy ở trong Thiền định một ngày, hai ngày, 
ba ngày cho đến bảy ngày, được ăn uống những thực 
phâm có với mùi vị thơm ngon, làm cho thân tâm sảng 
khoái, không đói không khát, làm cho đương sự sinh ra 
đam mê; chúng cũng làm cho người ấy ăn uống vô độ, 
khi nhiều khi ít, nhan sắc biến đổi bất thường. 

Vì những dữ kiện trên, người tu tập phải thường 
dùng Trí tuệ mà quán sát, đừng đề tâm thức của mình 
sa vào lưới tà. Phái siêng năng hành trì Chánh niệm, 
không tham đắm cũng không đề dính mắc thì mới thoát 
khỏi mọi chướng ngại trên đây. 

* GIẢI: 

Như ở trước đã nói, tu Cử là đình chỉ hết thảy mọi 
phân biệt để quán sát Chân như và hội nhập Chân như, 
chính ý nghĩa này mới mệnh danh là Chánh định Chân 
như. Tuy nhiên, với những hành giả chướng dày đức 
mỏng, khi tu tập thì nội ma hiện ra đủ mọi hình tướng, 


Khối tín Đại thừa 247 


mọi dữ kiện thuận ý, nghịch ý đa đoan quấy rầy đương 
sự, làm cho rơi vào Tà ma ngoại đạo. Dù là nội ma hay 
ngoại ma quấy phá, phương pháp đối trị tổng quát vẫn 
là, hành giả cần biết rằng, tất cả mọi đối cảnh đều do 
tâm, mà Bản Thẻ của tâm là Chân như, là vô tướng, 
siêu việt mọi hữu vi. Duy trì Chánh niệm như thế với 
tâm lý không tham đắm, không chấp thủ, thì Nghiệp 
chướng sẽ tiêu trừ, sự quấy phá sẽ biến mắt. 
&œ-3%*s& 


oi HE v Nói sự khác nhau giữa Tà định và 
Chánh định. 

ÖỒ ÂM: 

Ưng trỉ ngoại đạo sở hữu Tam-muội, giai bắt 
ly kiến-ái ngã mạn chi tâm, tham trước thế gian, 
danh lợi cung kính có. Chân như Tam-muội giả, bất 
trụ kiến tướng, bất trụ đắc tướng, nãi chí xuất định 
diệc vô giải mạn; sở hữu phiền não, tiệm tiệm vi 
bạc. Nhược chư phàm phu bắt tập thử Tam-muội 
pháp, đắc nhập Như Lai chủng tánh, vô hữu thị 
xứ. Dĩ tu thế gian chư Thiền Tam-muội, đa khởi vị 


248 Khởi tín Đại thừa 


trước, y ư ngã kiến, hệ thuộc tam giới, dữ ngoại đạo 
cộng. Nhược ly Thiện tri thức sở hộ, tắc khởi ngoại 
đạo kiến có. 

° NGHĨA: 

Cần nên biết rằng, mọi Thiền định của ngoại đạo 
đều bắt nguồn từ ngã kiến, ngã ái và ngã mạn, vì còn 
ham muốn danh vọng, lợi dưỡng và cung kính của thế 
gian. Còn Chánh định Chân như thì không chấp thủ cái 
thấy và cái được thấy, nên khi xuất định rồi không có 
tâm lý giải đãi, kiêu mạn; do đó, bao nhiêu phiền não 
vốn có sẽ dần dần nhẹ và mỏng đi. Là phàm phu mà 
không tu tập Chánh định Chân như thì không thê đi vào 
dòng giống Như Lai được. Bởi lẽ, tu tập Thiền định 
thế gian phần nhiều sinh ra đam mê, vì bắt nguồn từ 
ngã kiến, thuộc phạm vi tam giới, cùng loại với Thiền 
ngoại đạo. Do vậy, nếu tách rời sự hướng dẫn của bậc 
Thiện tri thức thì dễ sinh khởi kiến thức ngoại đạo. 

° GIẢI: 

Qua nội dung trên, Luận chủ đã phân định cho 
chúng ta thấy sự sai khác giữa Thiền định Phật giáo và 
Thiền định thế gian. Đại lược có hai điểm căn bản: 


Khởi tín Đại thừa 249 


1. Sự sai khác về căn nguyên: 

- Toàn bộ Thiền định của thế gian (ngoại đạo) đều 
xuất phát từ ngã kiến, ngã ái và ngã mạn. 

- Thiền định Phật giáo thì được phát xuất từ Thực 
Thể bất sinh diệt, Thực Thể Vô ngã, Vô tướng, đó là 
Chân như. 

2. Sự sai khác đang khi tụ tập: 

- Người tu tập Thiền định thế gian thì sinh khởi 
tâm lý đam mê dục lạc tam giới, nên không thể đoạn 
trừ phiền não vô minh, tiến về mục đích cứu cánh Chân 
như. 

Tại đây, Luận chủ cũng nhắn nhủ rằng, người tu 
Thiền cần phải nương tựa một vị Thiện tri thức, đề 
được hướng dẫn chính xác; ngược lại, rất dễ rơi vào 
Thiền ngoại đạo. Đồng thời, Ngài khẳng định rằng, lìa 
Chánh định Phật giáo (Thiền định Phật giáo) thì không 
có con đường nào khác để ra khỏi khô đau tam giới. 

œ% 


B.II3.e”.a + Nói hiệu quả của Chánh định Chân nhú. 
ÖỒ ÂM: 


250 Khởi tín Đụi thừa 


Phục thứ, tỉnh cần chuyên tâm tu học thử Tam- 
muội giả, hiện thế đương đắc thập chúng lợi ích. 
Vân hà vi thập? 

- Nhất giả, thường vi thập phương chư Phật, 
Bồ-tát chỉ sở hộ niệm. 

- Nhị giả, bất vi chư Ma ác Quỷ, sở năng khủng 
bố. 

- Tam giả, bất vỉ cửu thập ngũ chủng ngoại đạo, 
Quý Thân chỉ sở hoặc loạn. 

- Tứ giả, viễn ly phỉ báng thậm thâm chỉ pháp; 
trọng tội Nghiệp chướng, tiệm tiệm vỉ bạc. 

- Ngũ giả, diệt nhất thiết nghỉ, chư ác giác quán. 

- Lục giả, ư chư Như Lai cảnh giới, tín đắc tăng 
trưởng. 

- Thất giả, viễn ly ưu hồi; ư sinh tử trung dõng 
mãnh bắt khiếp. 

- Bát giá, kỳ tâm nhu hòa, xả ư kiêu mạn, bất vi 
tha nhân sở não. 

- Cửu giả, tuy vị đắc Định, ư nhất thiết thời, 
nhất thiết cảnh giới xứ, tắc năng giảm tốn phiền 


não, bất nhạo thế gian. 


Khởi tín Đụi thừa P21 


- Thập giả, nhược đắc Tam-muội, bắt vi ngoại 
duyên, nhất thiết âm thanh chỉ sở kinh động. 

° NGHĨA: 

Thêm nữa, ai mà nhất tâm tu tập Chánh định Chân 
như một cách cần mẫn, siêng năng, thì hiện tại sẽ có 
mười điều lợi ích như sau: 

- Một, được chư Phật, chư Bồ-tát khắp cả mười 
phương hộ niệm. 

- Hai, không bị mọi thứ Tà ma, Quỷ ác làm cho 
khiếp SỢ. 

- Ba, không bị chín mươi lăm thứ ngoại đạo" mê 
hoặc, quấy phá. 

- Bốn, xa lìa sự phỉ báng Chánh pháp nhiệm mầu; 
tội nặng, Nghiệp dày dần dần nhẹ mỏng. 

- Năm, loại trừ mọi sự nghi ngờ, mọi ý nghĩ xâu xa. 

- Sáu, đối với mọi lĩnh vực của Như Lai lòng tin 
được tăng thêm. 

- Bảy, xa lìa mọi lo buồn, đau khổ; ở trong sinh tử 
dõng mãnh chứ không khiếp sợ. 


35 Chín mươi lăm thứ ngoại đạo: Tổng số các phái ngoại đạo đương 
thời. 


252 Khởi tín Đại thừa 


- Tám, tâm tánh hòa nhã, xả bỏ kiêu mạn, không 
bị người khác làm cho bực minh. 

- Chín, đù chưa đắc Định, nhưng bất cứ lúc nào, bất 
cứ ở đâu cũng bớt phiền não, cũng bớt đam mê thế sự. 

- Mười, khi chứng Tam-muội rồi (Chánh định) thì 
không bị ngoại duyên và mọi thứ âm thanh làm kinh 
động. 

° GIẢI: 

Sở dĩ hành giả tu tập Chánh định Chán như được 
mười lợi ích như trên, do vì phương pháp tu tập này 
thích ứng với Chân như, thích ứng với Bản Thể bất 
sinh diệt vậy. 

%6 


B.1⁄3.e?.b: Nói rộng về Quán (Có 2 ý): 
B.1I3.eˆ.b,: Nói lý do sự Quán. 
B.II.3.e.b,. Nói bốn sự Quán. 

&%Xs& 


B.1I3.eˆ.b,: Nói lý do sự Quán. 
ÖỒ ÂM: 


Khởi tín Đụi thừa Z2 


Phục thứ, nhược nhân duy tu ư Chỉ, tắc tâm 
trầm một, hoặc khởi giải đãi, bất nhạo chúng thiện**, 
viễn ly Đại bi; thị cố tu Quán. 

° NGHĨA: 

Thêm nữa, nếu đơn thuần tu C7ử thì tâm trí chìm 
xuống, sinh khởi biếng nhác, không thích thiện pháp, 
xa rời Đại bi; vì vậy mà phải tu Quán. 

° GIẢI: 

Nói tông quát, tu tập Thiền định là tu Chỉ và Quán, 
nhưng tu tập C”, Quán theo Khởi Tín là tu Chỉ đề 
Quán Chân như, và tu Quán đề Chỉ Chân như. Do thê, 
nếu hành giả đơn thuần tu C7ử thì phiến điện và không 
thể hội nhập Chân như, vì tâm trí sẽ rơi vào thụ động, 
vị kỷ như luận văn đã nói. Để bổ túc cho khiếm khuyết 
này, Luận chủ hướng dẫn hành giả cần phải tu Quái, 
như nội dung phần dưới đây. 

&%s& 


B.IW.3.e.b.. Nói bốn sự Quán. 
ÖỒ ÂM: 


36 Thiện: Thiện ở đây là pháp lợi tha. 


254 Khởi tín Đại thừa 


Tu tập Quán giả, đương Quán nhất thiết thế 
gian hữu vi chỉ pháp, vô đắc cửu đình, tu du biến 
hoại; nhất thiết tâm hành, niệm niệm sinh diệt. Dĩ 
thị cố khổ. Ưng Quán quá khứ sở niệm chư pháp, 
hoảng hốt như mộng; ưng Quán hiện tại sở niệm 
chư pháp, do như điện quang; ưng Quán vị lai sở 
niệm chư pháp, do như ư vân, hốt nhĩ nhi khởi. Ưng 
Quán thế gian nhất thiết hữu thân, tất giai bất tịnh, 
chủng chủng uế ó, vô nhất khả nhạo. 

Như thị đương niệm nhất thiết chúng sỉnh, 
tùng vô thỉ thế lai, giai Nhân vô minh sở huân tập 
có, linh tâm sinh diệt, dĩ thọ nhắt thiết thân-tâm đại 
khố; hiện tại tức hữu vô lượng bức bách, vị lai sở 
khổ diệc vô phân tÈ. Nan xả nan ly, nhi Bắt giác tri. 
Chúng sinh như thị, thậm vi khả mẫn. 

Tác thị tư duy, tức ư dõng mãnh lập Đại Thệ 
nguyện, nguyện linh ngã tâm, ly phân biệt có, biến 
ư thập phương, tu hành nhất thiết chư thiện công 
đức; tận kỳ vị lai, dĩ vô lượng phương tiện. cứu bạt 
nhất thiết khổ não chúng sinh, linh đắc Niết-bàn, 


Đệ nhất nghĩa lạc. 


Khởi tín Đụi thừa 5 


Dĩ khởi như thị nguyện cố, ư nhất thiết thời, 
ư nhất thiết xứ, sở hữu chúng thiện, tùy hỷ kham 
năng, bất xả tu học, tâm vô giải đãi. 

° NGHĨA: 

Tu Quán là quán sát mọi pháp hữu vi trong thế 
gian không thể dừng lâu, mà phút chốc đã biến đổi; 
và mọi hiện tượng tâm lý cũng luôn luôn sinh diệt như 
vậy. Đây chính là lý do của sự đau khổ. Cũng quán 
sát những gì nghĩ về quá khứ thì thấp thoáng như giắc 
mộng; những øì biết trong hiện tại thì chớp nhoáng như 
điện chớp; những gì nghĩ đến vị lai thì tựa đám mây 
thoạt hiện. Lại quán sát mọi thân thể trong thế giới này 
đều chăng sạch sẽ, mà dơ bân đủ thứ, chăng có điểm 
nào đáng được ưa thích. 

Quán sát như trên rồi, lại nghĩ hết thảy chúng sinh 
từ vô thi đến giờ toàn do ƒô mình huân tập làm cho 
tâm thức sinh diệt, đã từng chịu mọi khô đau to lớn 
về thân cũng như về tâm; hiện tại cũng đang chịu vô 
lượng các thứ bức bách, còn vị lai thì cái khổ không 
biết dường nào. Mọi sự đau khổ ấy khó mà cởi bỏ, khó 
mà tách rời, thế mà chẳng biết tỉnh ngộ. Chúng sinh 


256 Khởi tín Đụi thừa 


như thế đấy, thật đáng thương cảm! 

Tư duy như vậy rồi, hành giả tức thời dđõng mãnh 
lập thệ nguyện rộng lớn, nguyện cho tâm mình thoát ly 
tất cả mọi sự phân biệt, khắp cả thế giới mười phương 
(không gian) thể hiện mọi phước đức; suốt cả vị lai 
(thời gian) vận dụng vô số cách thức mà cứu vớt mọi 
khô đau cho chúng sinh, làm cho họ chứng đạt Niết-bàn 
để được an lạc tuyệt đồi. 

Vì lập thệ nguyện như vậy, nên bất cứ lúc nào, bất 
cứ chỗ nào hễ có việc thiện thì tùy khả năng mà học mà 
làm, tâm không biếng nhác. 

° GIẢI: 

Phần này là nội dung của tu Quán, gồm có bốn đôi 
tượng để tu: 

1. Từ “7? Quán... đến... đáng được ưa thích”: 
Nói về Quản Pháp tướng. Tức quán sát sắc tướng các 
pháp hiện hữu trong thế gian đề thấy rõ tính chất của 
các pháp là Khổ, Bắt tịnh, Vô thường, Vô ngã. 

2. Từ “Quán sát... đến... đáng thương cảm ”: Nói 
về Quán Đại bi. Tức quán chúng sinh do bị Vô minh 
huân tập, nên từ vô thi đến giờ mãi trôi lăn trong khô 


Khởi tín Đụi thừa 3ƒ 


đau sinh tử khó thoát ra được; do thấy như vậy mà 
hành giả khởi tâm Đại bị. 

3. Từ “7 duy... đến... tuyệt đối ”: Nói về Quản 
Đại nguyện. Do thương xót chúng sinh khổ đau như 
thế, nên hành giả phát Đại thệ nguyện, bất cứ thời 
gian nào, không gian nào, bằng mọi cách làm cho 
mọi chúng sinh chứng đạt Niết-bàn để được an lạc 
tuyệt đối. 

4. Từ “V? lập thệ nguyện... đến... biếng nhắc ”: 
Nói về Quản Tĩnh tấn. Đề Đại Thệ nguyện được thành 
tựu, thì bất cứ thời gian nào, không gian nào, hành giả 
luôn luôn nỗ lực học và làm mọi thiện pháp, chăng biết 
mỏi mệt, chăng hè biếng nhác. 

Tại đây, cần lưu tâm chữ Quán, nghĩa của Quán 
không chỉ đơn thuần là sự tư duy, quán sát của tâm trí, 
mà bao hàm cả nghĩa thực hành của thân và khâu. Hiểu 
như thế mới đúng nội dung của Quán trong Phật giáo 
nói chung và Khởi Tín nói riêng. 

&%Xs& 


B.TII.3.e): Song tu Chỉ-Quản. 


258 Khởi tín Đụi thừa 


-ÖỒ ÂM: 

Duy trừ tọa thiền, chuyên niệm ư Chỉ; nhược 
dư nhất thiết, tất đương quán sát ưng tác bất ưng 
tác. Nhược hành, nhược trụ, nhược ngọa, nhược 
khởi, giai ưng Chỉ-Quán câu hành, sở vị tuy niệm 
chư pháp tự tánh bất sinh; nhi phục tức niệm 
nhân duyên hòa hợp, thiện ác chi Nghiệp, khổ lạc 
đẳng báo, bắt thất bắt hoại; tuy niệm nhân duyên 
thiện ác Nghiệp báo; nhi diệc tức niệm tánh bất 
khả đắc. 

° NGHĨA: 

Chỉ trừ khi nào ngồi Thiền thì chuyên tâm tu tập 
Chí, còn những lúc khác thì nên quán sát việc gì đáng 
làm, việc gì không đáng làm. ĐI, đứng, nằm, dậy, lúc 
nào cũng phải song tu Chỉ-Quán, bằng cách nghĩ nhớ 
rằng Bản Thể mọi pháp là bất sinh; lại nghĩ nhớ liền 
rằng, Nhân duyên hội tụ thì mọi hành vi lành-dữ và kết 
quả vui-khô không sai không mất; tuy nghĩ nhớ Nhân 
duyên, hành vi và kết quả là như thế; nhưng cũng nghĩ 
nhớ liền rằng, thực chất của các pháp đó không thê 
năm bắt được. 


Khởi tín Đụi thừa “CÓ 


° GIẢI: 

Phần này, Luận chủ hướng dẫn hành giả rằng, 
muốn hội nhập Chánh định Chân như thì cần phải thực 
hiện C??-Quản song tu. 

Tu Chỉ và tu Quán được trình bày ở trước, hành 
giả chỉ nên áp dụng trong khi ngồi Thiền; ngoài ra, 
trong mọi sinh hoạt thường nhật như ởi, đứng, nằm, 
ngồi.v.v... hành giả cần vận dụng tu tập cả C# lẫn 
Quán. Cách tu này, Luận chủ đã hướng dẫn điểm cơ 
bản là: Nghĩ nhớ các pháp răng, Bản Thể của chúng 
là bất sinh diệt, đó là tu C7; ngay thời điểm này, liền 
nghĩ nhớ các pháp do Nhân duyên hội tụ mà hiện hữu, 
đó là tu Quán; tiếp liền đó, lại nhớ nghĩ thực chất các 
pháp ấy không thể năm bắt được, đó là tu C#. Tóm 
lại, tại mỗi thời điểm, mỗi đối tượng, hành giả cần vận 
dụng luân lưu CJ/-Quán; Chỉ đề nhận biết Bản Thể và 
Quản để nhận biết hiện tượng. Đầy chính là nội dung 
tu tập để sinh khởi, phát triển và hoàn thành hai thứ Trí 
tuệ của đức Phật-đà, đó là 7rí Vô phán biệt và Trí Sai 
biệt vậy. 

œ%<& 


260 Khởi tín Đụi thừa 


B.I13.e*: Chỉ-Quán dối trị. 

ẨÖỒ ÂM: 

Nhược tu Chỉ giả, đối trị phàm phu trụ trước 
thế gian, năng xả Nhị thừa khiếp nhược chi kiến. 
Nhược tu Quán giả, đối trị Nhị thừa bất khởi Đại 
bi, hiệp liệt tâm quá; viễn ly phàm phu bất tu thiện 
căn. 

Dĩ thị nghĩa có, thị Chỉ-Quán nhị môn cộng 
tương trợ thành, bất tương xả ly. Nhược Chỉ-Quán 
bất cụ, tắc vô năng nhập Bồ-đề chỉ đạo. 

° NGHĨA: 

Tu Chỉ là để sửa chữa sự tham đắm cuộc đời của 
hàng phàm phu và sửa chữa tâm lý khiếp nhược cuộc 
đời ấy của hàng Nhị thừa. 

Tu Quán là để sửa chữa cái lỗi lầm của Nhị thừa 
không có Tám Đại bị, lại sửa chữa cái lỗi của phàm 
phu không làm việc thiện. 

Vì ý nghĩa này, nên Chỉ và Quán cùng giúp nhau 
để cùng thành tựu, chứ không thê tách rời nhau. Nếu 
Chỉ và Quán mà khiếm khuyết thì không thể hội nhập 
Tuệ giác Bồ-đề được. 


Khởi tín Đại thừa 261 


° GIẢI: 

Pháp tu Chỉ-Quán song hành là điều thiết yếu; 
cách tu này sẽ giúp hành giả đang ở địa vị phàm phu 
hay Nhị thừa ra khỏi những lỗi lầm, khiếm khuyết của 
mình, để tiến sâu vào Chánh định Chân như hầu hoàn 
thành Đại nguyện của mình. 

&-3%Xs& 


B.IV.4: Chỉ cách đề phòng thối chuyền. 

ẨÖỒ ÂM: 

Phục thứ, chúng sinh sơ học thị pháp, dục cầu 
Chánh tín, kỳ tâm khiếp nhược. Dĩ trụ ư thử Ta-bà thế 
giới, tự úy bất năng thường trị chư Phật, thân thừa 
cúng dường. cụ vị tín tâm nan khả thành tựu; ý dục 
thối giả. Đương tri Như Lai hữu thăng phương tiện, 
nhiếp hộ tín tâm. Vị dĩ chuyên ý niệm Phật nhân 
duyên, tùy nguyện đắc sinh tha phương Phật độ, 
thường kiến ư Phật, vĩnh ly ác đạo. 

Như Tu-đa-la thuyết, nhược nhân chuyên 
niệm, Tây phương Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật, 
sở tu thiện căn, hồi hướng nguyện cầu sinh bỉ thế 


262 Khởi tín Đại thừa 


giới, tức đắc vãng sinh; thường kiến Phật cố, chung 
vô hữu thối. Nhược Quán bỉ Phật Chân như Pháp 
thân, thường cần tu tập, tất cánh đắc sinh, trụ 
Chánh định có. 

° NGHĨA: 

Thêm nữa, những người mới học tập pháp này, 
mong ước đạt được Chánh tín (đức tin hoàn hảo), 
nhưng lòng quá khiếp sợ; họ sợ rằng: đang ở trong 
thế giới Ta-bà này thì khó thường được gặp Phật để 
trực tiếp cúng dường, nên đức tin khó mà thành tựu; vì 
vậy, họ muốn thối lui. Nhưng nên biết, đức Như Lai có 
phương pháp đặc biệt để giữ gìn đức tin ấy. Đó là vận 
dụng Nhân duyên nhất tâm niệm Phật để tùy nguyện 
vãng sinh về các cõi Phật, để thường được thấy Phật, 
vĩnh viễn xa lìa các đường ác dữ. 

Như trong kinh dạy, nếu ai chuyên tâm niệm 
đức Phật A-di-đà, ở thế giới Cực Lạc về phía Tây thế 
giới này; và, bao nhiêu phước thiện làm được đều hồi 
hướng cầu sinh về thế giới ấy, thì chắc chắn được vãng 
sinh; đồng thời, vì được luôn luôn thấy Phật nên không 
bao giờ bị thôi lui. Nếu người ấy biết Quán Chân như 


Khởi tín Đụi thừa 263 


Pháp thân Phật A-di-đà””, thường siêng năng tu tập 
pháp quán ấy, thì tuyệt đối sinh về thế giới của Ngài, 
vì tu tập như vậy là đứng vào hàng Chánh định tụ vậy. 

° GIẢI: 

- Trọn mục giới thiệu cách tu này là nhằm chỉ bày 
cho hàng Bắt định tụ. Tổng quát để nói, cách tu gồm 
các pháp: Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn và Chỉ- 
Quán. Nội dung tu tập này là trợ duyên cho hành giả 
hoàn thành đức tin cho mình. (Chánh tín: Hoàn thành 
Thập tín), để được đứng vào hàng Chánh định tụ, tiếp 
tục tu tập để /hích ứng và hội nhập Chân như. 

- Con người trong thời mạt pháp, chướng sâu trí 
cạn, người có tâm tu tập thì tiễn thôi bất thường, nên 
khó mà thành tựu Chánh tín cho mình. Vì xót thương 
chúng đương cơ là như vậy, Luận chủ mới giới thiệu 
phương pháp ngăn ngừa sự thối tâm. Đó là phương 
pháp hành giả niệm Phật để cầu vãng sinh về cảnh giới 
của Phật, cụ thể nhất là niệm Phật A-di-đà. Nếu hành 
giả nhất tâm chuyên niệm thì quyết định được vãng 


37 Quán Chân như Pháp thân Phật A-di-đà: Tức hành giả đang thực 
hành phương pháp tu Chỉ 


264 Khởi tín Đại thừa 


sinh, và khi vãng sinh thì không bao giờ thối lui nữa. 
Riêng hành giả nào Quản Pháp thân Phát A-di- 
đà, quán sát tinh tấn như vậy thì sẽ hội nhập Chánh 
định tụ ngay đời này và thế giới Cực Lạc hiện hữu 
ngay tại đây. 
3X s& 


B.V. KHUYÊN TU. 

ÖỒ ÂM: 

Dĩ thuyết Tu hành tín tâm phần, thứ thuyết 
Khuyến tu lợi ích phần. Như thị Ma-ha-diễn chư 
Phật bí tạng, ngã dĩ tổng thuyết. Nhược hữu chúng 
sinh, dục ư Như Lai thậm thâm cảnh giới, đắc sinh 
Chánh tín, viễn ly phỉ báng, nhập Đại thừa đạo, 
đương trì thử luận, tư lương tu tập, cứu cánh đắc 
chí vô thượng chỉ Đạo. 

Nhược nhân văn thị pháp dĩ, bất sinh khiếp 
nhược, đương tri thử nhân định thiệu Phật chúng, 
tất vị chư Phật chỉ sở thọ ký. Giả sử hữu nhân năng 
hóa tam thiên đại thiên thế giới mãn trung chúng 
sinh, linh hành thập thiện, bất như hữu nhân, ư 


Khởi tín Đụi thừa 265 


nhất tự khoảnh, chánh tư thử pháp, quá tiền công 
đức, bất khả vi dụ. 

Phục thứ, nhược nhân thọ trì thử luận, quán 
sát tu hành, nhược nhất nhật nhất dạ, sở hữu công 
đức, vô lượng vô biên, bất khả đắc thuyết. Giả linh 
thập phương nhất thiết chư Phật, các ư vô lượng 
vô biên a-tăng-kỳ kiếp, thán kỳ công đức, diệc bất 
năng tận. Hà dĩ cố? -Vị Pháp tánh công đức vô hữu 
tận có, thử nhân công đức diệc phục như thị, vô hữu 
biên té. Kỳ hữu chúng sinh, ư thử luận trung, hủy 
báng bắt tín, sở hoạch tội báo, kinh vô lượng kiếp, 
thọ đại khổ não. Thị có chúng sinh đản ưng ngưỡng 
tín, bất ưng hủy báng, dĩ thâm tự hại, diệc hại tha 
nhân, đoạn tuyệt nhất thiết Tam Bảo chỉ chủng. Dĩ 
nhất thiết Như Lai, giai y thử pháp đắc Niết-bàn cố; 
nhất thiết Bồ-tát nhân chỉ tu hành, đắc nhập Phật 
trí có. 

Đương tri quá khứ Bồ-tát, dĩ y thử pháp, đắc 
thành tịnh tín; hiện tại Bồ-tát, kim ư thử pháp, đắc 
thành tịnh tín; vị lai Bồ-tát, đương y thử pháp, đắc 
thành tịnh tín. Thị cố chúng sinh ưng cần tu học. 


266 Khởi tín Đụi thừa 


° NGHĨA: 

Mục ? đập tín tâm đã nói xong: bây giờ nói tiếp 
mục Lợi ích để khuyến khích tu tập. Như vậy, cải kho 
tàng bí mật của Phật là Đại thừa, tôi đã trình bày tông 
quát xong. Đối với lĩnh vực cực kỳ cao xa ấy của đức 
Như Lai, người nào muốn tin chính xác, đoạn tận phỉ 
báng, đi vào con đường Đại thừa thì nên nắm giữ luận 
này mà tư duy thực tập để cuối cùng đạt đến Tuệ giác 
vô thượng. AI nghe tư tưởng Đại thừa này mà không 
khiếp sợ, thì biết người ấy chắc chắn nối tiếp được dòng 
giống của Phật và được đức Phật xác định sẽ thành 
Phật. Giả sử có người giáo hóa chúng sinh đây cả đại 
thiên thế giới đều làm mười điều thiện, và một người 
khác chỉ trong thời gian một bữa ăn, tư duy chính xác 
pháp Đại thừa này, thì công đức người ấy hơn công đức 
người trên, không thê ví dụ để diễn tả được. 

Thêm nữa, người nào học hỏi ghi nhớ luận văn 
này, quán sát tu tập dù trong một ngày một đêm, công 
đức đạt được cũng vô lượng vô số, không thê diễn tả 
được. Giả như chư Phật trong mười phương, Ngài nào 
cũng ca tụng công đức của người ấy đến vô lượng thời 


Khởi tín Đụi thừa 267 


kỳ vô SỐ, cũng không cùng tận được. Tại sao như vậy? 
-Vì công đức Chân như không cùng tận nên công đức 
người ây cũng không cùng tận. Ngược lại, đối với tư 
tưởng Đại thừa trong luận văn này, đoạn tận phỉ báng, 
phủ nhận thì tội báo khô đau lớn lao họ phải chịu trải 
qua vô lượng thời kỳ. Do vậy, mọi người hãy nên kính 
tin, không nên hủy báng mà dẫn đến tai hại lớn lao cho 
mình và người, là đoạn tuyệt dòng giống Phật-Pháp- 
Tăng. Bởi lẽ, các đức Như Lai đều do tư tưởng Đại 
thừa này mà chứng đắc Niết-bàn, các vị Bồ-tát cũng 
nhờ tu tập tư tưởng Đại thừa này mà hội nhập Tuệ giác 
Phật-đà. 

Phải biết các vị Bồ-tát trong quá khứ đã nhờ tư 
tưởng Đại thừa này mà đạt đức tin trong sáng: các vị 
Bồ-tát trong hiện tại đang nhờ tư tưởng Đại thừa này 
mà đạt được đức tin trong sáng và các vị Bồ-tát trong 
tương lai sẽ nhờ tư tưởng Đại thừa này mà đạt được 
đức tin trong sáng. Do vậy, mọi người nên tinh tấn tu 
học tư tưởng Đại thừa này. 

° GIẢI: 

Sự tai hại lớn lao cho những ai phủ nhận, hủy 


268 Khởi tín Đụi thừa 


báng giáo nghĩa Đại thừa; cũng như sự lợi ích vô hạn 
cho những aI kính tin, thực hành giáo nghĩa này đã 
được Luận chủ trình bày rõ ràng ở bản luận. Nơi đây, 
điều đáng nói, người học Khởi Tín có định hướng gì 
cho mình? 

%6 


C. KẾT LUẬN (Lưu thông). 

ÖỒ ÂM: 

Chư Phật thậm thâm quảng đại nghĩa, 
Ngã kim tùy thuận tổng trì thuyết. 
Hồi thử công đức như Pháp tánh, 
Phố lợi nhất thiết chúng sinh giới. 

° NGHĨA: 

Nghĩa-lý giáo pháp của chư Phật, 

Cực kỳ rộng sâu không giới hạn, 

Nay con tùy thuận kính trình bày, 

Đại ý tông quát đủ lý-nghĩa. 

Nguyện đem công đức này hồi hướng, 
Đến tánh như thật của Chân như, 


Khiến hết thảy mọi loài chúng sinh, 


Khởi tín Đụi thừa 269 


Đều được lợi lạc vô bờ bến. 

° GIẢI: 

Đây là bài kệ tông kết cho luận văn Khởi Tín: 

- Câu thứ nhất là tổng kết lý-nghĩa giáo pháp của 
đức Phạt: “Thậm thâm quảng đại nghĩa ` chính là lý- 
nghĩa “Nhất Pháp giới đại tổng tướng”, hay lý-nghĩa 
của Như Lai tạng. 

- Câu thứ hai là tổng kết về văn: “Tổng trì thuyết” 
là văn của bản luận ngắn gọn mà quy kết được lý-nghĩa 
của Đại thừa. 

- Câu thứ ba và cáu thứ tr: Tâm nguyện của Luận 
chủ khi hoàn thành tác phẩm của mình. Luận chủ tùy 
thuận Chân như để trước tác phô diễn, và phô diễn là 
phô diễn những gì /hích ng Chân như (hồi hướng) để 
thức tỉnh mọi người nhận ra và tin rằng: “Chán như 
chính là mặt mũi xưa nay của mình ”; đây chính là sự 


lợi ích lớn lao đên với mọi người. 


Luận Khởi Tín Đại Thừa. 
NAM MÔ HỘ PHÁP TẠNG BÒ-TÁT 
MA-HA-TÁT. 


270 


Khởi tín Đại thừa 





Khởi tín Đại thừa 


TỎNG MỤC 
LUẬN KHỞI TÍN ĐẠI THỪA 


LỜI TỰA 

CHƯƠNG I: NHẬN THỨC KHÁI QUÁT 
LI. Bồi cảnh thành lập. 

LIIL Bản dịch. 

LIII Tiểu sử Luận chủ. 

I.IV. Sơ lược nội dung. 

LV. Giải thích đề luận. 


CHƯƠNG II: NỘI DUNG TƯ TƯỞNG 


ILI. Dàn ý nội dung. 
ILII. Dịch giải. 


Z1 


H 


H 
15 
15 
L7 
20 


26 


cŨ 
nh 


272 Khởi tín Đại thừa 


LUẬN KHỞI TÍN ĐẠI THỪA . 
Trước tác: BỒ TÁT MÃ MINH - Dịch giải: TK.THÍCH GIÁC QUA 





NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA 
33 Chu Văn An - Huế 
ĐT: 054.3823847 - 3821228 
Fax: 054.3848345 


Email: nxbthuanhoa@vnn.vn 
+k#x* 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
TS. NGUYEN DUY TƠ 


Biên tập: 
LÊ HÒA 
Trình bày bìa: 
HUYẾÊN TRUNG 
Sửa bản In: 
NGỌC CHÂU - THANH NHÃ 


In 1.000 cuốn, khổ 14,5x20,5em tại Công ty Cổ phần In và 
Dịch vụ Thừa Thiên Huế, 57 Bà Triệu - Thành phố Huế. 
Số đăng ký KHXB: 1247-2012/CXB/02-53/ThuH. Quyết 
định xuất bản số: 135/QĐ-XBTH cấp ngày 22/10/2012. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 10 năm 2012. 


